NGUYỄN MINH TIẾN soạn dịch 


CÔNG ĐỨC 
PHÓNG SINH 


CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH 
NGUYÊN MINH TIẾN 


Bản quyển thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật 
Hội. 

Copyright © 2016 by Nguyen Minh 

ISBN-13: 978-1539131472 

ISBN-10: 1539131475 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written 
permission from the publisher. 


PHÁP SƯ VIÊN NHÂN 
NGUYÊN MINH TIẾN soạn dịch 


CÔNG ĐỨC 
PHÓNG SINH 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


` 


láo lý của đạo Phật tuy rất sâu xa 

mầu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết 
thực, gần gũi; tuy nói tánh không, giải thoát, 
nhưng cũng không rời sự sống của muôn 
loài; tuy nói hành thiền, quán tịnh, nhưng 
nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất 
cả chúng sinh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa 
nay chưa từng nghĩ đến việc lìa khỏi chúng 
sinh phiền não để riêng mình được phần giải 
thoát. Chính đức Phật Thích-ca cũng từng 
thị hiện trải qua biết bao khó nhọc, suốt bốn 
mươi chín năm không một phút nghỉ ngơi để 
rộng truyền Chánh pháp khắp nơi. 


Vì thế, đạo giải thoát không phải chỉ ở nơi 
thâm sơn cùng cốc, mà luôn hiển hiện quanh 
ta. Ngày nào chúng ta chưa thấy được điều 
ấy, chưa vận dụng được những lời dạy của đức 
Phật vào ngay trong cuộc sống hằng ngày, thì 
chúng ta chưa thể thực sự hưởng được phần 
lợi ích vô biên của giáo pháp. Và cũng vì thế, 
việc nghe hiểu được giáo pháp là điều vô cùng 


Công đức phóng sinh 


quý báu, nhưng vẫn chưa thể nào so sánh 
được với giá trị của việc thực hành giáo pháp. 
Chỉ có thực hành giáo pháp mói mang lại sự 
an vul lợi lạc cho chính ta và mọi người quanh 
ta; chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta 
trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu 
xa và mầu nhiệm trong từng lời dạy của đức 
Thế Tôn; và chỉ có thực hành giáo pháp mới 
có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế 
tục, ngày một tiến gần hơn đến cảnh giới an 
lạc, giải thoát. Những ai có may mắn được 
tiếp xúc với giáo pháp, được đọc hiểu giáo 
pháp, nhưng nếu không tự mình thực hành 
thì cũng chẳng khác nào kẻ đếm tiền giúp cho 
người khác, trọn đời không có được chút giá 
trị quý báu nào cho chính mình. 


Trong vô số những pháp môn phương tiện 
mà đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương 
pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có 
thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như 
vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh 
mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng lại chính 
là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của 
tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng 
cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại 
được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý 


6 


LỜI NÓI ĐẦU 


nhất. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào 
ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một 
việc phóng sinh đơn giản dễ làm mà có thể 
gieo được cái nhân lành thù thắng không gì 
so sánh được, đó là cứu vớt sinh mạng cho 
những chúng sinh sắp phải nhận lấy cái chết. 
Dù là xét theo lý lẽ thường tình của thế gian 
hay theo giáo pháp nhân quả của Phật dạy, 
cũng đều có thể thấy được là việc làm ấy đáng 
trân trọng biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ mang 
lại kết quả to lồn biết bao nhiêu! 


Mặc dù vậy, trong thực tế cũng có nhiều 
người không thấy được những ý nghĩa tất 
thiết thực của việc phóng sinh. Họ biện luận 
vòng vo, đưa ra lý này lẽ khác, luôn cho rằng 
việc phóng sinh thực ra chẳng có ý nghĩa gì!!! 
Vì sao vậy? Điều không thể phủ nhận là thói 
quen giết hại của con người từ xưa đến nay 
đã quá nặng nề. Có khi giết để ăn thịt, có khi 
giết để lấy da, xương, lông, sừng... và các bộ 
phận khác của thú vật mà sử dụng, nhưng 
cũng lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ 
vì để mua vui, giải trí trong chốc lát... Than 
ôi! Những kẻ xem thường sinh mạng muôn 
loài như thế ngày nay thật nhiều không kể 
xiết, mà người thực hành phóng sinh chỉ lác 


7 


Công đức phóng sinh 


đác như đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, 
mặc cho có những người tích cực phóng sinh, 
mà số loài vật bị giết hại vẫn dường như 
không thấy giảm thiểu chút nào! Chính vì 
nhìn thấy thực trạng như vậy mà rất nhiều 
người đã nản lòng thối chí, cho rằng những 
nỗ lực phóng sinh chẳng qua cũng chỉ như dã 
tràng xe cát, nào có ích lợi gì! 

Nhưng cách suy nghĩ như thế thật là cạn 
cợt và vô lý. Cho dù kẻ giết hại nhiều, người 
phóng sinh ít, cũng không thể vì thế mà chúng 
ta lại bỏ đi việc làm tốt đẹp của chính mình. Ví 
như sau một trận động đất, người chết nhiều 
như rơm rạ, mà người còn sống sót chẳng có 
bao nhiêu, dù nỗ lực suốt ngày trời chẳng qua 
cũng chỉ tìm cứu được một vài sinh mạng. 
Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ đi công 
việc tìm kiếm cứu nạn. Hơn nữa, lại càng phải 
dốc sức đào bói, tìm kiếm tích cực hơn, may ra 
còn có thể kịp thời cứu sống được những nạn 
nhân khốn khổ đang bị đè trong đất đá. Cũng 
vậy, đồng loại của chúng ta càng ra sức giết 
hại, thì ta càng phải tích cực hơn trong việc 
phóng sinh, hầu có thể cứu chuộc được phần 
nào những tội lỗi nặng nề mà những kẻ sĩ mê 
kia đang ngày đêm tạo tác. 


8 


LỜI NÓI ĐẦU 


Mặt khác, cũng có không ít người mang 
nặng ý tưởng phân biệt giữa sự sống của con 
người với sự sống của loài vật. Họ cho rằng 
chỉ có con người mới thực sự có quyền được 
sống, còn loài vật sinh ra vốn chỉ để phục 
vụ đời sống con người (!, dù có giết chết bao 
nhiêu con vật cũng chẳng có gì là tội lỗi! Thật 
ra, những lập luận như thế thường chỉ là tự 
dối gạt chính mình, để bảo vệ cho việc làm 
sai trái của mình mà thôi. Vì hầu hết những 
người đưa ra lập luận như thế nhưng khi 
nhìn thấy cảnh những con vật bị giết chết, bị 
hành hạ đau đón, cũng đều không thể dửng 
dưng vô sự, mà đều có sự động tâm thương 
xót tự trong sâu thẳm của lòng mình. Sở dĩ 
như thế là vì sự sống vốn không hề có phân 
biệt, cho dù là những con vật nhỏ hay lón, 
sống trên cạn hay dưới nước, cũng đều biểu lộ 
những phẩm tính hoàn toàn giống nhau đối 
vói sự sống còn. Tất cả đều thực hiện tham 
sống sợ chết, đều biết sợ hãi, đau đón, mừng 
vui, yêu thương, oán giận... Như thế thì dựa 
vào đâu để tự cho rằng chỉ có con người mồi 
có quyền được sống? Hơn nữa, nếu như trên 
thế giới này chỉ còn lại duy nhất loài người, 
liệu chúng ta có vui sống được hay chăng? 


Công đức phóng sinh 


Thật ra, muốn thấu hiểu mọi ý nghĩa sâu 
xa của việc phóng sinh cũng không phải là 
việc dễ dàng. Vì thế, các vị Tổ sư từ xưa nay 
đã có không ít vị dành trọn cuộc đời để tuyên 
dương, giảng giải và khuyến khích mọi người 
cố gắng làm việc phóng sinh. Trong tập sách 
này, chúng tôi ghi lại những lời dạy của Pháp 
sư Viên Nhân, một bậc cao tăng thạc đức, 
người đã hết lòng cổ xúy cho việc phóng sinh. 
Sự giảng giải của ngài, tuy nhiều chỗ đơn sơ 
mà không kém phần sâu sắc, thể hiện rõ trí 
tuệ của một bậc cao tăng thực tu thực chứng, 
hy vọng có thể qua đó mà giúp cho nhiều 
người hiểu sâu thêm về ý nghĩa và công đức 
của việc phóng sinh. 

Chúng tôi biên soạn sách này gồm hai 
phần, nhắm đến việc giảng dụ từ những ý 
nghĩa căn bản nhất cho đến sâu xa, thâm 
thúy nhất của việc phóng sinh. Vì thế, hy 
vọng là có thể phù hợp với nhu cầu tìm hiểu 
của đông đảo độc giả, từ những người đã am 
hiểu phần nào cho đến cả những người sơ cơ 
chưa từng nghe biết đến. 


Về phần giảng, ngoài những lời dạy của 
Lão Pháp sư Viên Nhân, chúng tôi cũng dẫn 


10 


LỜI NÓI ĐẦU 


thêm quan điểm, ý kiến cũng như lời dạy của 
nhiều vị Tổ sư, các bậc danh tăng từ xưa nay, 
kể cả những vị đương đại. Trong phần này, 
phần lón tư liệu là do chư tăng ở Viện Chuyên 
tu (Đại Tòng Lâm) cung cấp. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn và ghỉ nhận sự đóng góp 
quý báu của quý thầy. 


Về phần dụ, chúng tôi ghi lại những câu 
chuyện xưa nay minh họa cho ý nghĩa và kết 
quả của việc phóng sinh, chủ yếu là cho thấy 
việc thực hành phóng sinh được phước báu ra 
sao, cũng như việc giết hại sinh mạng phải 
chịu những quả báo như thế nào. Trong phần 
này, ngoài sự giúp đố của quý thầy ở Viện 
Chuyên tu, chúng tôi cũng nhận được tập 
sưu tầm của Sư cô Linh Lạc, do Sư cô Linh 
Bửu chuyển đến, và đặc biệt là chuyện kể của 
Đại đức Thích Nhuận Châu ở Tịnh thất Từ 
Nghiêm (Đại Tòng Lâm). Chúng tôi xin chân 
thành cảm ơn sự giúp đố nhiệt tình của quý 
thầy và quý sư cô trong việc thực hiện tập 
sách này. 

Qua những lời giảng giải và những câu 
chuyện có xưa, có nay, hội đủ các yếu tố cổ 
kim, chúng tôi hy vọng có thể giúp cho tất cả 


11 


Công đức phóng sinh 


mọi người đều thấy rõ được giá trị của việc 
cứu vật phóng sinh cũng như sự nguy hại của 
việc giết hại sinh mạng mà sớm có một sự 
chuyển hướng tốt đẹp trong đời sống. 


Tâm nguyện duy nhất của chúng tôi khi 
thực hiện tập sách này là mong sao có thể 
góp được một phần nhỏ bé trong việc khơi dậy 
lòng từ bi sẵn có nơi tất cả mọi người, khiến 
cho ai a1 cũng thực hành việc giới sát phóng 
sinh, giúp cho loài vật sớm có được một cuộc 
sống an lành, không bị giết hại. 

Trong quá trình thực hiện, chắc chắn 
không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót, kính 
mong các bậc tôn túc trưởng thượng rộng 
lòng chỉ bảo và quý vị độc giả gần xa niệm 
tình tha thứ. 


NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 


12 


PHẨN I. 


CÔNG ĐỨC 


PHÓNG SINH 


Công đức phóng sinh 


14 


LỮI DÂN 


k inh Phạm Võng dạy rằng “Người 
hật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc 


phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là 
cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì 
mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh 
ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là 
cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để 
ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là 
giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là 
thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể 
của mình. Cho nên, thường thực hành phóng 
sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh 
pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng 
sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên 
tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng 
được thoát khổ nạn.” 


! Kinh Phạm Võng: 3ŸÖ-Ÿ . v}ÉA¿#xf72L#+Xš ¿ — 
1 3 7£ 4, —10+xXÁ% Ä 1}. Ä #zL z#z & 82 4 
+, #xXxXi #8 + XÄ 27t. mixtnc#, FƑ #4 2V 
+, đá .. —+232kS 4 #& , —†?J X R2 #, 
x⁄iš.  f172L+, ++ 4+ 1ilt1 it. XA2t3+, 


15 


Công đức phóng sinh 


Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong kinh 
Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết 
khuyên răn chúng ta. Giới sát phóng sinh thì 
tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được 
tâm từ bi. Đức Phật còn nói rõ rằng: “Chúng 
sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu 
vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta.” 


Mỗi một chúng sinh đều là anh em, thân 
quyến, cha mẹ, con cái từ nhiều kiếp đến nay 
của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình 
mở rộng đến chân tướng vô hạn của không 
gian, thời gian, của vũ trụ, đối diện với thân 
quyến của mình lúc bị bắt, bị nhốt, bị giết, bị 
ăn thịt... vẫn không cố gắng tận tâm mà rụt 
rè do dự; không gấp rút mà giải cứu họ, thật 
chẳng bằng loài cầm thú. 


%RÑ ^ št ä +n‡, JŠ 2 16 tt it ñf J3 šÊ 2 (Nhược 
Phật tử dĩ từ tâm cố hành phóng sanh nghiệp. Nhất 
thiết nam tử thị ngã phụ ,nhất thiết nữ nhân thị ngã 
mẫu. Ngã sanh sanh vô bất tùng chỉ thọ sanh. Cố lục 
đạo chúng sanh giai thị ngã phụ mẫu. Nhi sát nhỉ 
thực giả, tức sát ngã phụ mẫu, diệc sát ngã cố thân. 
Nhất thiết địa thuỷ thị ngã tiên thân, nhất thiết hỏa 
phong thị ngã bản thể. Cố thường hành phóng sanh, 
sanh sanh thọ sanh thường trụ chi pháp. Giáo nhân 
phóng sanh, nhược kiến thế nhân sát súc sanh thời, 
ưng phương tiện cứu hộ, giải kỳ khổ nạn.) 


16 


LỜI DẪN 


Tuy nhiên, chính như Đại sư Ấn Quang; 
tổ thứ 13 của Liên tông có nói: “Việc giới sát 
phóng sinh tuy cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của 
giới sát phóng sinh thì sâu mà khó hiểu.” 
Trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay, 
Chánh pháp suy vi, ma đạo thịnh hành, tánh 
người ngu tối thấp hèn, chúng sinh nghiệp 
chướng sâu nặng, bị vô minh che lấp, không 
có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng, 
đơn giản dễ thực hành này; không có phước 
báu để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời 
tạo nên. Vì vậy nên đề xướng việc phóng sinh 
ngày nay thật là khó khăn, thường gặp phải 
sự cản trở phê phán rất nhiều. Thường thường 
vừa gặp phải sự phê bình, thì có nhiều cư sĩ 
phóng sinh đã mất hẳn niềm tin, sinh lòng 
thối chuyển, tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tiêu trừ 
nghiệp chướng. 

Khó làm mà làm được mới đáng quý! Trong 
thời mạt pháp hôm nay, có một vị không sợ 
bị chê cười, phỉ báng, dị nghị; bất kể sự phê 
bình cần trở khó khăn, đối với việc phóng sinh 
vẫn cật lực đề xướng. Đó là Lão Pháp sư Viên 
Nhân. Lão Pháp sư đối với cư sĩ đến thỉnh 


! Đại sư Ấn Quang (1862-1940): Tổ sư đời thứ 13 của 
Liên tông, tức Tịnh độ tông. 


17 


Công đức phóng sinh 


pháp đều khuyến khích: “Phải hết lòng niệm 
Phật, lấy giới làm thầy.” Ngoài ra đối với việc 
giới sát phóng sinh đặc biệt nhấn mạnh, chú 
trọng. Lão Pháp sư thường hay khuyên răn 


chúng ta: “Phóng sinh tức là trả nợ, trả vô số 


lêi 


nợ sát sinh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. 
Người đời nay nhiều bệnh tật đau khổ. đều là 
do thiếu món nợ sát sinh từ kiếp trưóc mà có. 
Trả nợ sát sinh, chỉ có phương pháp hay nhất 
là phóng sinh. Cứu mạng kẻ khác cũng như 
cứu mạng mình, tức là trả món nợ sát sinh 
trước kia đã thiếu.” 


Lão Pháp sư Viên Nhân dạy: “Nhân quả 
báo ứng như bóng theo hình. Sát sinh tự có 
ác báo của sát sinh. Phóng sinh tự có thiện 
báo của phóng sinh. Đừng nên để ý đến sự 
phê bình, hủy báng của kẻ khác. Chúng ta 
thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác 
tạo ác nghiệp của chính họ. Mai sau quả báo 
hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt 
đối không bao giờ sai được.” 

Dưới sự chỉ dạy của Lão Pháp sư, những 
cư sĩ phóng sinh chẳng những tiêu trừ được 
túc nghiệp mà trong quá trình phóng sinh lại 
càng nuôi dưỡng được tấm lòng từ bi, thể hội 


18 


LỜI DẪN 


được chân lý: Vạn vật chúng sinh bình đẳng 
nhất như, đều có đầy đủ tánh Phật, đều có 
thể thành Phật. Sự chuyển biến của loại tâm 
từ bi này chẳng phải hạng người chỉ biết phê 
phán, chỉ trích kia có thể lãnh hội được trong 
muôn một. 


Trong nghĩa cử cao đẹp của việc phóng 
sinh, bao nhiêu những chứng bệnh ung thư, 
ác tật đều tiêu mất trong vô hình. Bao nhiêu 
sự kiện cảm ứng nhiệm mầu thật chứng, từ 
miệng các cư sĩ thường xuyên kể lại. Bao nhiêu 
hình ảnh của loài vật cảm ơn thị hiện trước 
mắt. Quyển sách Công đức phóng sinh này hy 
vọng có thể khiến cho càng nhiều người hiểu 
rõ được sự thù thắng của việc phóng sinh, từ 
đó mà tự mình cố gắng làm công việc từ bi 
phóng sinh. Cũng hy vọng khiến cho những 
người đối với việc phóng sinh có sự nghi ngờ 
và phê bình, qua sự giảng giải trong sách này 
có thể cải chính một số thiên kiến của chính 
mình, không cản trở kẻ khác phóng sinh nữa; 
lại tiến thêm một bước để bỏ ác làm lành, 
rộng khuyên người đời phóng sinh. 


Qua lời dạy của Lão Pháp sư Viên Nhân, 
mong sao người nghe có thể một truyền ra 


19 


Công đức phóng sinh 


mười, mười truyền ra trăm ngàn... khiến cho 
người người đều khởi tâm từ bi, đều thực hiện 
việc phóng sinh. Nhờ đó mà phát triển việc 
giới sát, ăn chay, khiến cho mọi sự tàn bạo 
trong xã hội được tiêu trừ, tuần hoàn tăng 
trưởng, đất nước an lành, nhân dân thịnh 
vượng, vạn vật muôn loài trong trời đất đều 
được vui thú hồn nhiên, hưởng trọn tuổi đời. 


20 


F4 ` ` 
" Ỉ " 


'Ƒ nào gọi là phóng sinh? Phóng sinh 
tức là nhìn thấy các loại chúng sinh 
có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, 
sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, 
mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền 
phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy 
tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy 
mạng sống. 


Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả 
các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất 
cả các công đức, không giết hại là công đức 
lớn nhất.” Tại sao phải phóng sinh? Nói một 
cách đơn giản, phóng sinh tức là cứu chuộc 
mạng sống. Chúng ta đã tạo sát nghiệp nặng 
nề từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh 
Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ác nghiệp này 
có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không 
cũng không dung chứa hết.” Chúng ta ngay 
trong kiếp này tạo nghiệp giết hại chúng sinh 
quả thật đã không thể tính đếm được, huống 
chi là đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp! 


21 


Công đức phóng sinh 


Nên biết chân lý: “Có nợ phải trả, có tội 
phải báo.” Xét lại tự thân mình đã tạo biết 
bao nghiệp giết hại, chẳng tránh khỏi phải 
khủng hoảng, xấu hổ, thật không đất dung 
chứa! Sao có thể không tự mình kịp thời sám 
hối, cố gắng phóng sinh, hầu mong đền trả nợ 
nần trong muôn một! Việc phóng sinh có thể 
trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình. Nên 
khởi lòng bi mẫn phóng sinh, xem sinh mạng 
của loài vật như sinh mạng của chính mình. 
Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo 
nữa; sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa; sẽ 
chẳng thiếu món nợ sát sinh nữa; nên chẳng 
phải luân hồi thọ báo nữa. 

Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công 
đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được 
tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” 
Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn 
loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không 
gặp các ta1 nạn. 

Phóng sinh có những công đức gì? 

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, 
không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như 
sau: 


1. Không có nạn đao binh, tránh được tai 
họa chiến tranh tàn sát. 


22 


CHƯƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ? 


2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. 

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không 
gặp các ta1 nạn. 

. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, 
nối dõi không ngừng. 

. Chỗ mong cầu được toại nguyện. 

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, 
gặp nhiều thuận lợi. 

. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật 
cảm ơn, chư Phật hoan hÿ. 

. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, 
không lo buồn, sầu não. 

. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được 
an ổn. 

10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô 

cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng 

sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc. 


Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền 


hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương 
yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu 
nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng 
chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện 
của chư Phật.” 


23 


Công đức phóng sinh 


Sau khi phóng sinh, tự mình có những 
thay đổi gì? 

Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi 
của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng 
sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được 
chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm 
giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành 
Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ 
bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng 
trân quí. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc 
sống hằng ngày có thể thực hiện việc giới sát, 
ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài; các 
điều ác không làm, các điều thiện cố gắng 
làm; khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài 
trên thế gian. 

Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi 
chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bị thì tâm ta với 
tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hý thì 
tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học 
Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu. 

Trong kinh Phạm võng, Bồ Tát Giới sám 
văn có dạy: “Phật tử không được tự mình giết 
hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết 
hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người 
khác giết hại mà vui mừng tán thành. Tất cả 
các loài có sự sống, có sinh mạng, đều không 


24 


CHƯƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ? 


được giết hại. Bồ Tát phải luôn phát khởi, gìn 
giữ tâm từ bi, hiếu thuận, dùng phương tiện 
mà cứu mạng, bảo vệ cho tất cả chúng sinh. 
Người thích sát sinh thì làm ngược với bốn 
tâm vô lượng: từ, bi, hÿ, xã. Như vậy là phạm 
vào tội ba-la-di của hàng Bồ Tát.” 


Tại sao hiện nay có nhiều người phản đối 
và chỉ trích việc phóng sinh? Phóng sinh là 
phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp 
chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm 
tùy thời, tùy chỗ, một người hay nhiều người, 
nhiều tiền hay ít tiền đều có thể phóng sinh. 
Chính vì phóng sinh thù thắng nhiệm mầu 
như vậy, mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay 
chúng ta có biết bao nhiêu oan gia trái chủ, tà 
ma ngoại đạo, đều không muốn chúng ta tiêu 
trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp 
một cách đơn giản như vậy. Vì thế nên chúng 
dùng trăm phương nghìn kế để tăng trưởng 
vô minh, làm lẫn lộn sự thấy nghe, mê hoặc 
nhân tâm, cản trở người ta phóng sinh. 


Kinh Chánh pháp niệm có dạy: “Tạo một 
ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng.” 
Công đức phóng sinh to lớn đến như thết 

Hỏi: Có thể nào nói rõ một cách đơn giản 
đạo lý của việc phóng sinh? 


25 


Công đức phóng sinh 


Đáp: Có những điểm rất dễ thấy, dễ biết 


như sau: 


1. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, 


mảy may không sai chạy. Gieo nhân gì 
thì gặt quả ấy, đó là chân lý ngàn đời 
không thay đổi. Phóng sinh tức là cứu 
sống sinh mạng. Đã gieo nhân lành ắt 
phải được quả lành. Cân trở và phê phán 
việc phóng sinh tức là làm phương hại 
việc cứu sống sinh mạng. Đã gieo nhân 
ác ắt phải gặt quả ác. 


2. Muôn loài chúng sinh đều có sự sống, đều 


biết tránh nơi hung đữ, tìm chỗ an lành; 
đều biết tham sống sợ chết, đều có vui, 
buồn, yêu, ghét... Người thực hiện việc 
phóng sinh thì loài vật đều âm thầm cảm 
ơn và luôn mong có dịp báo đáp. 


3. Muôn loài chúng sinh đều có đủ tánh Phật 


26 


như chúng ta, nếu so sánh với nhau đều 
không hơn, không khác. Chỉ vì ác nghiệp 
trước đây sâu nặng, nên chúng phải sinh 
làm các loài súc sinh. Ngày nào nghiệp 
chướng tiêu trừ, phát tâm tu tập thì cũng 
đều có thể chứng thành quả Phật. Vì thế, 
ngày nay thực hiện việc phóng sinh, cứu 


CHƯƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ? 


được một mạng sống, cũng giống như cứu 
được một vị Phật trong tương la1. 


4. Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong 
luân hồi từ vô thủy đến nay đều đã từng 
là anh em, thân quyến. Vì thế, ngày nay 
thực hiện việc phóng sinh cũng giống như 
cứu vớt người thân của mình. 

5. Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong 
luân hồi quá khứ đều đã từng là oan gia 
cừu địch. Vì thế, ngày nay thực hiện việc 
phóng sinh là cơ hội có thể hóa giải oán 
thù, chấm dứt sự oan oan tương báo. 

Hỏi: Nay dù chúng ta cố sức làm việc 
phóng sinh, nhưng còn biết bao người khác 
vẫn khăng khăng tìm cách bắt giết, như vậy 
thì có ý nghĩa gì? 

Đáp: Người phóng sinh có công đức của 
việc phóng sinh. Kẻ bắt giết có tội lỗi của việc 
bắt giết. Chúng ta là người tạo công đức của 
chính mình, người khác bắt giết gây ra tội 
lỗi của chính họ. Mọi việc trong thế gian đều 
tương đối tồn tại: Có thiện tất có ác, có ngay 
thẳng tất có gian tà. Lẽ nào vì hành động tội 
lỗi của kẻ khác bắt giết mà chúng ta lại không 
làm thiện hạnh phóng sinh hay sao? Như bác 


27 


Công đức phóng sinh 


sĩ chữa trị cho bệnh nhân, cũng không thể bảo 
đảm bệnh nhân sẽ mãi mãi mạnh khỏe. Gặp 
khi mất mùa phát tâm cứu tế, cũng không 
thể bảo đảm dân nghèo về sau mãi mãi chẳng 
đói thiếu. Mọi việc trong thế gian đều là như 
vậy. Tại sao chỉ có một việc phóng sinh lại 
đặc biệt nghi ngờ? Con người hiện nay đối với 
việc danh lợi cá nhân trước mắt thì lỗ mãng, 
nóng nảy, không chút dè dặt. Nhưng đối với 
việc làm thiện phóng sinh thì lại vô cùng do 
dự, cố sức vạch lá tìm sâu để chỉ ra những 
chỗ không nên của việc phóng sinh, quả thật 
là điên đảo! 

Trong kinh Phật diệt độ hậu quan liệm 
táng tống có dạy rằng: “Nên giữ theo tâm 
từ, ban trải ân huệ đến muôn loài, xem thân 
mạng muôn loài chúng sinh như thân mạng 
của chính mình. Mở rộng lòng từ bi, dùng 
thân mình mà giúp an ổn cho muôn loài, tức 
là mở con đường hạnh phúc cho chúng sinh. 
Bảo hộ thân mạng muôn loài, thấm nhuần 
đến cả có cây, khiến cho muôn loài đều không 
phải dứt tuyệt.”1 


_ 


Phật diệt độ hậu quan liệm táng tống kinh: #:Š ý 
4+. #& 8481. 17?ULX TIỆt ý? #0 ý. Á 
3Ÿ äE K$, #4 Œ,jtif Š B] 41L. 6t ÝŸ, iHiề #K, 
#& #§ #u#8+,. (Đương tuân từ nhân. Phổ huệ ân cập 


28 


CHƯƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ? 


Hỏi: Rất nhiều người phê phán rằng: Bỏ 
tiền mua những con vật để thả ra nhưng 
cũng không cứu sống được chúng. Như vậy 
thì phóng sinh nào có ý nghĩa gì? 

Đáp: Cần nêu rõ mấy ý như sau. Thứ 
nhất, những con vật thả ra mà không sống 
được chỉ là một số ít. Tuyệt đại đa số những 
con vật phóng sinh đều được sống còn. Nếu ta 
không làm việc phóng sinh thì tất cả những 
con vật ấy đều bị giết hại. Vậy không thể vì 
một số ít con vật bị chết mà hoàn toàn phủ 
nhận nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sinh. 
Như vậy há chẳng phải vì mắc nghẹn mà bỏ 
ăn sao? Như vậy thật vô lý. 


Thứ hai, trong những con vật thả ra, dù 
có bị chết thì ít nhất cũng được chết trong tự 
do, chết trong môi trường thiên nhiên quen 
thuộc, cũng còn tốt hơn là bị cắt xẻo, bị chiên 
dầu, trải qua cực hình nước sôi, lửa đốt mà 
chết, đau khổ gấp trăm ngàn lần! 


Thứ ba, đối với những con vật khi phóng 
sinh thả ra được sống thì chúng ta vui mừng 


quần sanh. Thị thiên hạ quần sanh thân mạng nhược 
kỷ thân mạng. Từ tế bi mẫn, thứ dĩ an bỉ đạo hỷ khai 
hoá, hộ bỉ nhược thân, nhuận đãi thảo mộc, vô hư cơ 
tuyệt dã.) 


29 


Công đức phóng sinh 


vì đã tạo cho chúng cơ hội sống còn; đối với 
những con vật không may chết đi thì chúng 
ta nên thành tâm cầu nguyện sự tốt lành cho 
chúng. Bởi vì hôm nay, trong nhân duyên 
phóng sinh ngàn năm khó gặp này, ta đã vì 
những con vật ấy mà phát nguyện quy y Tam 
bảo: Phật, Pháp, Tăng, nên khi nghiệp ác 
trong kiếp này vừa dứt thì chúng vĩnh viễn 
chẳng còn rơi vào trong ba đường ác! nữa. 
Hơn nữa, đã được nghe ta niệm sáu chữ hồng 
danh “Nam-mô A-di-đà Phật” tức là đã được 
gieo hạt giống đạo pháp trong tâm, vĩnh viễn 
không bao giờ hư mất, chỉ chờ khi hội đủ 
duyên lành sẽ phát khởi đại diệu dụng. Kiếp 
sau nghiệp báo đã hết, được sớm chuyển thế 
làm người, được niệm Phật tu hành, chứng 
thành Phật quả, còn có thể trở lại Ta-bà cứu 
độ vô số chúng sinh khổ nạn. 


Trong kinh Phật có dạy rằng, nếu không 
giết hại, làm việc phóng sinh thì được quả báo 
tuổi thọ dài lâu; giữ giới không giết hại thì 
giải trừ được mọi oán thù, nuôi dưỡng được 
tâm từ bi, làm nảy nở hạt giống Bồ-đề. 


1 Ba đường ác: tức ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sinh. Chúng sinh do tạo nhiều ác nghiệp nên 
phải sinh vào trong 3 cảnh giới này. 


30 


^ - ra 
" ị 


Hỏi: Có thể nào giảng giải thêm về ý nghĩa 
sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh trong 
trường hợp những con vật thả ra bị chết? 


Đáp: Chúng ta có thể xem trong phẩm 
Lưu thủy trưởng giả tử thứ 16 trong kinh 
Kim Quang Minh. Tiền thân của Đức Phật có 
lần là con nhà trưởng giả, vì không nõ nhẫn 
tâm thấy hàng vạn con cá đang dần dần bị 
chết khô trong vũng cạn, nên gấp rút dùng 
hai mươi con voi lớn chở nước đến đổ vào để 
cứu sống sinh mạng đàn cá, lại vì một vạn 
con cá ấy mà thuyết pháp, niệm Phật. Trong 
ngày mạng chung, số thi thể cá này tích tụ 
trên bờ ao, thần thức của chúng được vãng 
sinh lên cõi trời Đao-lợi, hưởng phước không 
cùng. Nay xin trích dẫn nguyên văn trong 
kinh làm chứng: “Bấy giờ, cõi đất nơi ấy chấn 
động dữ dội, mười ngàn con cá cùng chết đi 
trong một ngày. Vừa chết rồi liền được sinh 
về cõi trời Đao-lợi.”1 


1 Kinh Kim Quang Minh, phẩm thứ 16, Lưu thủy trưởng 
giả tử f§W!ƒ#2bu#XZð.H††T@PBH#@. 
u#4E,#12#lX › (Nhĩ thời kỳ địa thốt đại chấn 


j1 


Công đức phóng sinh 


Sự thật, phước báu lớn lao của việc phóng 
sinh còn là ở chỗ thực hiện nghi thức phóng 
sinh, bao gồm việc quy y, niệm Phật. Loài súc 
sinh trong lúc sắp chết, thử hỏi có mấy con 
may mắn được quy y Phật, Pháp, Tăng? Lại 
còn được các vị pháp sư và cư sĩ đều vì chúng 
mà niệm Phật cầu nguyện cho được siêu độ. 
Nhờ đó mà nghiệp báo mau dứt, sớm được ra 
khỏi ba đường ác, há chẳng phải phước duyên 
sâu dày lắm sao? Nhờ đó mà nghiệp báo súc 
sinh sớm dứt, được chuyển sinh kiếp người, 
biết niệm Phật tu hành, nhanh chóng được 
vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc, 
há chẳng phải là nhân duyên thù thắng hay 
sao? Cho nên khi cư sĩ khi phóng sinh phải 
luôn phát tâm từ b1 mà cứu chuộc sinh mạng. 
Thử đặt mình vào vị trí nguy kịch ấy, vì cứu 
lấy mạng sống đang nguy ngập mà làm việc 
phóng sinh. Nếu vạn nhất con vật ấy có chết 
đi thì chúng ta cũng không có gì phải hổ thẹn 
với lương tâm, đồng thời cũng đã dành cho 
chúng sự cầu nguyện chân thành vô hạn. 
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy 
rằng: “Tâm Phật chính là tâm đại từ bi, dùng 


động, thời thập thiên ngư, đồng nhật mạng chung, ký 
mạng chung dĩ, sanh Đao-lợi thiên.” 


32 


CHƯƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH 


tâm từ không vướng mắc mà hóa độ khắp cả 


chúng sinh.”! 


Hỏi: Muôn loài cầm thú có đến hàng ngàn, 
hàng vạn, chúng ta phóng sinh làm sao thả 
cho hết được? 


Đáp: Đức lớn của trời đất là sự sống, đạo 
lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời 
thì yêu thích sự sống mà chán ghét sự giết 
hại. Nay ta cố gắng thực hiện việc phóng 
sinh, nuôi dưỡng tâm từ bị là hợp với lòng 
trời mà chư Phật lại hoan hỷ. Nếu như cứu 
được một mạng sống, công đức đã là vô lượng 
vô biên, huống chi là cứu được nhiều mạng 
sống? Đến như muôn vạn loài súc sinh, dù 
hết lòng cứu vớt cũng không hết, đó là do từ 
nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp 
tạo thành, chẳng phải trong một lúc có thể 
dứt hết. Chúng ta chỉ cần đem hết khả năng 
mình, tùy duyên mà thực hiện việc phóng 
sinh. Không thể vì muôn loài súc sinh quá 
nhiều không giải cứu hết mà lại không ra tay 
cứu lấy những sinh mạng trong muôn một. 


1 Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh: ÿ^š-# 
X34 É . v1 4&$ 431 #L2L . (Phật tâm giả, đại từ 
bi tâm thị. Dĩ vô duyên từ phổ nhiếp chúng sanh.) 


33 


Công đức phóng sinh 


Kinh Đại Bát Niết-bàn dạy rằng: “Lòng 
đại từ đại bi gọi là tánh Phật.”' Lại cũng dạy 
rằng: “Lòng từ bi chính là Như Lai, Như Lai 
chính là lòng từ b1.”? 

Hỏi: Tôi nghĩ, thà đem số tiền làm việc 
phóng sinh để cứu tế cho những người nghèo 
khó đói thiếu, xem ra có hiệu quả thực tế hơn. 


Đáp: Già cả cô độc, bần cùng khổ nạn, tuy 
thật đáng thương xót, nhưng mạng sống chưa 
đến nỗi phải mất đi trong chốc lát. Còn loài 
vật đang nguy ngập kia, nếu chẳng kịp cứu 
giúp phóng sinh thì tức khắc sẽ bị giết để nấu 
nướng, phải bỏ mạng trong miệng con người. 
Một bên là cảnh ngộ đáng thương, nhưng vẫn 
còn giữ được tính mạng. Một bên là chỉ mành 
treo chuông, mạng sống bị đe dọa. So ra bên 
nào gấp rút hơn đã có thể thấy ngay. 

Nên biết, chúng sinh muôn loài so với 
chúng ta thì tánh Phật cũng đồng nhất, 
không sai khác. Chỉ vì vô minh che lấp, 
nghiệp báo nặng nề mà phải trầm luân trong 


1! Đại Bát Niết-bàn kinh, quyển 32: X3 # %1 
1# ‹ (Đại từ, đại bi danh vi Phật tánh.) 

? Kinh Đại Bát Niết-bàn: #&F#+4z, 4+ F# É . (Từ 
tức Như Lai, Như Lai tức từ.) 


34 


CHƯƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH 


cảnh giới súc sinh. Đối với tất cả chúng sinh, 
đức Phật đều thương yêu như đứa con duy 
nhất. Cứu được một mạng sống tức là cứu 
được một người con Phật, nên chư Phật đều 
hoan hÿ. Lại nữa, cứu một chúng sinh cũng 
như cứu được một vị Phật tương lai, vì tất 
cả chúng sinh đều có tánh Phật, đều có khả 
năng thành Phật. 

Luận Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các 
tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả 
các công đức, không giết hại là công đức lớn 
nhất.”!TTrong kinh Phật cũng dạy rằng: “Tâm 
từ chính là nhân duyên đem đến mọi sự an 
lạc.” 

Hỏi: Nếu ai ai cũng làm việc phóng sinh 
mà không giết hại, các loài súc sinh sẽ sinh 
sản càng nhiều, tương lai thế giới này há 
chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay 
sao? 

Đáp: Như các loài kiến, mối, côn trùng... 
loài người không ăn chúng nó, để mặc tình 
chúng tự nhiên sinh sản, nhưng thế giới ngày 


! Đại Trí độ luận, quyển 22: 3# 3Ÿ #4 # . # 


5š ? ®#t ® — . (Chư dư tội trung, sát tội tối trọng. 
Chư công đức trung, bất sát đệ nhất.) 


bb) 


Công đức phóng sinh 


nay có phải là thế giới của loài kiến chăng? 
Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng 
chăng? Thật ra, những loài vật mà ta phóng 
sinh, khi được tự do sinh sản, được nuôi 
dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì tự chúng có 
sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh 
sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện 
nay vẫn chưa được giải trừ, nếu lại cứ một 
mực lo lắng rằng các loài súc sinh trên thế 
giới sẽ quá nhiều, như vậy có khác nào người 
nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại 
cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín 
đầy cả ruộng đồng, không sử dụng hết. Lo 
lắng vô cớ như thế há chẳng phải là buồn cười 
lắm sao? 

Nên biết rằng, nhân quả báo ứng như 
bóng theo hình, mảy may không sai chạy. 
Hiện nay, trên thế giới sở dĩ cầm thú rất 
nhiều chính là vì trước kia những người giết 
cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm 
cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành 
người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử 
tử trở thành báo oán lẫn nhau, đời đời không 
dứt. Vì sự oan oan tương báo như thế, cùng 
làm súc sinh, cho nên có thế giới cầm thú. 
Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết 


36 


CHƯƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH 


hại, làm việc phóng sinh, thì oan nghiệp hận 
thù giữa súc sinh và con người sẽ dần dần 
tiêu mất. Cầm thú súc sinh do đó dần dần 
giảm thiểu, cõi người, cõi trời ngày càng thêm 
đông. Như nước Sở chẳng ăn ếch mà ếch lại 
ít dần. Nước Thục chẳng ăn cua mà cua tự 
nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm 
gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh, xét 
soi. Kinh Đại Nhật có dạy rằng: “Phật pháp 
lấy tâm Bồ-đề làm chánh nhân, lấy lòng đại 
bỉ làm căn bản.” 

Hỏi: Khuyên những người làm nghề sát 
sinh thay đổi nghề nghiệp, đó là làm hại 
sinh kế của người ta. Như thế là thương loài 
súc sinh mà không thương người, có vẻ như 
không được hợp tình hợp lý chăng? 

Đáp: Xã hội có đủ các giới sĩ, nông, công, 
thương, đủ các ngành nghề. Mỗi ngành nghề 
đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi sống 
gia đình, lẽ nào cứ phải lấy việc sát sinh hại 
mạng để làm phương tiện mưu sinh cho mình 
hay sao? Nên biết rằng, nhân quả báo ứng 
mảy may không sai lệch. Đã tạo nghiệp giết 
hại ắt phải gặp quả báo bị giết hại. Ngày nay 
tuy có tạm thời được ăn sung mặc sướng, 


bYi 


Công đức phóng sinh 


nhưng tương lai đến lúc thọ nhận quả báo e 
rằng chẳng có lúc được ngừng nghỉ, vả lại còn 
để họa lây đến con cháu đời sau. Quả là điều 
lợi chẳng bằng điều hại! Kinh Phạm Võng 
dạy rằng: “Bồ Tát nên sinh khởi tánh Phật, 
hiếu thuận từ bi, thường giúp đỗ cho hết thảy 
mọi người đều được an vui hạnh phúc.”! 


Hỏi: Việc phóng sinh có hạn chế đối tượng 
hay không? 


Đáp: Không có hạn chế! Phàm là các loài 
chim bay trên trời như bồ câu, se sẻ..., các 
loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc..., 
các loài sống trên mặt đất như hươu, nai, đê, 
thỏ..., các loài chui sâu trong đất như giun, 
trùng, kiến, mối... Chỉ cần có mạng sống thì 
đều có thể phóng sinh được. Luận Đại trí độ 
dạy: “Tâm đại từ là ban vui cho tất cả chúng 
sinh, tâm đại bi là cứu vớt khổ nạn cho tất cả 
chúng sinh.”? 


_ 


Kinh Phạm Võng: #-jš/Š +?#, #HB É 3s. Tế 0) 
—1^ #3ã + #‡ .. (Bồ tát ưng sanh Phật tánh, hiếu 
thuận từ bi, thường trợ nhất thiết nhân sanh phước 
sanh lạc.) 

Đại Trí độ luận: k #323 #34. X33 +5 
+*#% › (Đại từ dữ nhất thiết chúng sinh lạc, đại bi bạt 
nhứt thiết chúng sinh khổ.) 


he 


38 


CHUƯƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH 


Hỏi: Tại sao khi thực hiện việc phóng sinh 
thường có nghi thức thọ Tam quy y và niệm 
Phật cho loài súc sinh? 


Đáp: Chánh pháp ngàn năm khó gặp. 
Chúng ta cùng với loài súc sinh ấy có nhân 
duyên, nên phát tâm cứu được mạng sống cho 
chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát 
khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy rất nên phát 
tâm đại từ bi, vì chúng mà truyền thọ Tam 
quy y, để giúp chúng kết duyên lành với Phật 
pháp. Chúng sinh nào có duyên lành được 
quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) thì không 
còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp 
cho những súc sinh ấy khi nghiệp báo dứt hết 
sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. 
Ngoài ra, khi thực hành nghi thức như vậy, 
vị pháp sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì 
chúng mà trì niệm danh hiệu Phật: “Nam-mô 
A-di-đà Phật”. Được nghe sáu chữ hồng danh 
ấy tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức, 
nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người 
ắt sẽ gặp được Phật pháp, biết niệm Phật tu 
hành, được vãng sinh về thế giới Tây Phương 
Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu 
đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu 
xa mầu nhiệm nhất của việc phóng sinh. 


39 


PHUØNE III: TỔ SƯ KHI THỊ 


Đại sư Trí Giả 


1) ại sư Trí Giả! được tôn xưng là Phật 
Thích-ca tái thế. Ngài sống vào giai 
đoạn các đời Trần, Tùy ở Trung Hoa. 


Đại sư nhìn thấy ngư dân ven biển ngày 
ngày bắt cá sát sinh. Ngài khởi lòng từ bị, 
liền dùng tiền cúng dường mua được một nơi 
ven biển Thượng Hải làm ao phóng sinh. Lại 
vì ngư dân giảng kinh nói pháp. Nhóm ngư 
dân sau khi nghe pháp đều đổi ngành chuyển 
nghiệp, tôn trọng mạng sống, ham làm điều 
thiện, còn đem hộ lương 63 sở ở ven biển có 
từ 300 - 400 dặm làm ao phóng sinh. Đây là 
nơi phóng sinh đại quy mô sớm nhất từ trước 
đến nay trong lịch sử Trung Hoa. Vật mạng 
được cứu sống có đến hàng vạn ức. Tây Hồ 
hiện nay tức là ao phóng sinh mà năm xưa 
Đại sư sáng lập.? 


1 Tức Đại sư Trí Khải, sinh năm 538, mất năm 597. 
? Xem thêm chuyện. ở phần sau. 


40 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


Đại sư Vĩnh Minh 


1) ại sư Vĩnh Minh tương truyền là 
Phật A-d¡-đà từ bi thị hiện vào thời 
Ngũ đại ö Trung Hoa. Đại sư trước làm quan 
coi kho ở huyện Dư Hàng. Thường muốn làm 
việc phóng sinh nên lấy tiền trong quốc khố 
để mua tôm, cá, chim... mà phóng sinh. Đến 
khi truy cứu bị khép tội lấy trộm quốc khố, 
phải xử tử hình, nhưng ngài trước sau mặt 
không đổi sắc. Quốc vương lấy làm lạ, gạn 
hỏi nguyên do. Đại sư đáp rằng: “Tôi vì phóng 
sinh nên mới làm việc này. Nay đã cứu được 
hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng. Nhờ công 
đức này để vãng sinh về thế giới Tây phương 
Cực Lạc, vì thế nên vui mừng chứ không hề 
lo sợ.” Vua hiểu chuyện, tôn trọng đức hạnh 
của ngài bèn ra lệnh xá tội. Từ đó ngài xuất 
gia làm tăng sĩ, trọn đời niệm Phật tu hành, 
đắc đạo chứng quả. Đời sau tôn xưng ngài là 
Tổ thứ sáu của Liên tông (tức Tịnh độ tông). 


Đại sư Huệ Năng 
1): sư Huệ Năng là Tổ thứ sáu của 
Thiển tông. Từ sau khi được Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai truyền tâm ấn, vì 
tránh sự bức hại của kẻ xấu nên đi về Thiểu 
41 


Công đức phóng sinh 


châu ỏ phương nam mà ẩn mình, giấu kín 
thân phận, cùng sống chung trong một đoàn 
thợ săn. 


Đoàn thợ săn giao cho ngài giữ lưới. Ngài 
lấy tâm từ bi làm hoài bão, gặp những con 
vật như sói, cọp, na, thỏ... bị sa lưới đều tìm 
cách để phóng sinh. Phóng sinh như vậy được 
16 năm, vật mạng được cứu sống không thể 
tính đếm hết, lại còn cảm hóa được nhóm thợ 
săn đổi nghề hướng thiện. Sau này, Đại sư ở 
tại đạo tràng Tào Khê làm hưng thạnh Thiền 
tông, truyền khắp mọi nơi. 


Đại sư Hàn Sơn và Đại sư Thập Đắc 


1): sư Hàn Sơn tương truyền là Bồ 
Tát Văn-thù-sư-lơi thị hiện, còn 
đại sư Thập Đắc tương truyền là Bồ Tát Phổ 
Hiền thị hiện. 

Đại sư Hàn Sơn hỏi ngài Thập Đắc: 
“Phóng sinh có thể thành Phật được chăng?” 
Đáp rằng: “Chư phật vô tâm, duy chỉ lấy từ 
bi làm tâm. Người có thể cứu cái khổ của sinh 
mạng tức là thành tựu tâm nguyện của chư 
Phật. Cho nên, sinh một niệm từ b1, cứu sống 
một sinh mạng tức là tâm nguyện của Bồ 


42 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


Tát Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày làm việc 
phóng sinh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng 
trưởng, mãi mãi không ngừng, niệm niệm 
đều chảy vào biển lớn đại từ bi của đức Quán 
Thế Âm. Khi ấy, tâm ta tức là tâm Phật, sao 
lại chẳng thành Phật?” 


Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sinh 
chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể 
so sánh được. Phàm là người đồng nguyện 
như ta nên rộng hành khuyến khích, khéo léo 
khiến cho mọi người đều biết trở về với tâm 
từ bi của chính mình mà hóa độ chúng sinh. 


Thiền sư Chí Công 


V: Lương Võ Đế hỏi thiển sư Chí 
Công rằng: “Công đức phóng sinh 
như thế nào?” Thiền sư đáp rằng: “Công đức 
phóng sinh không thể hạn lượng. Trong kinh 
dạy rằng: Muôn loài chúng sinh đều có tánh 
Phật, chỉ vì mê vọng nhân duyên nên khiến 
cho thăng trầm khác biệt. Cho đến sinh tử 
luân hồi trở thành quyến thuộc với nhau, 
thay đầu đổi mặt chẳng nhìn ra nhau được 
nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ 
b1, người chuộc mạng phóng sinh thì đời này 
ít bệnh sống lâu, tương lai chứng được quả 


Bồ-đề” 
43 


Công đức phóng sinh 


Thiền Sư Phật Ấn 
Thiền sư Phật Ấn có kệ rằng: 
mi. 
*#  š 4T. 
»k#l#g2_E du ‹ 


“Tham tha nhất luyến, luyến hoàn tha, 
Cổ thánh lưu ngôn chung bất ngụy. 

Giới sát niệm Phật kiêm phóng sinh, 
Quyết đáo Tây phương thượng phẩm hội. 


2 


Tạm dịch: 
Miếng ăn, miếng trả ắt chẳng sai, 
Lời chư thánh xưa nào hư dối? 
Giói sát, niệm Phật, thường phóng sinh, 
Quyết về Tây phương, bậc Thượng phẩm. 


_ 


Người tu Tịnh độ tùy theo công đức tu tập mà khi 
vãng sinh về cõi Cực Lạc chia ra thành chín phẩm 
0, ba phẩm thuộc về bậc hạ, ba phẩm thuộc về bậc 
trung và ba phẩm thuộc về bậc thượng. Thượng phẩm 
là những người có công đức cao nhất, được chia ra 
Thượng phẩm hạ sinh, Thượng phẩm trung sinh và 
Thượng phẩm thượng sinh. 


44 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


Đại Sư Liên Trì 


1): Sư Liên Trì sống vào triểu đại 
nhà Minh, từ nhỏ ưa thích làm việc 
phóng sinh. Sau khi xuất gia, ngài xây dựng 
ao phóng sinh ở hai nơi là Trường Thọ và 
Thượng Phương. Ngài có trước tác một bài 
Giới sát phóng sinh, khuyên dạy hết thấy 
người đời nên giới sát phóng sinh. Ngài cũng 
để lại cho hậu thế bức vẽ Liên Trì Đại Sư đồ 
giải. Tranh vẽ, văn chương của ngài đều đẹp 
đẽ phong phú, đều ân cần khẩn thiết khuyên 
răn người đời chân lý nhân quả báo ứng, cùng 
với nhiều sự thực chứng, cảm ứng rõ ràng 
nghiệp ác của việc sát sinh và nghiệp lành 
của việc phóng sinh. Đời sau tôn ngài làm 
Tổ thứ tám của Liên tông (tức Tịnh độ tông). 
Bau đây là những lời khuyên của ngài về việc 
giới sát phóng sinh: 


1. Ngày sinh không đuợc sát sinh 

Cha mẹ đau đón, sinh ra ta vất vả. Ngày 
sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì 
vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn 
chay, làm nhiều điều thiện, cầu cho cha mẹ 
tăng thêm phúc thọ. Có sao lại quên nỗi vất 
và của cha mẹ mà nỡ lòng sát hại sinh linh? 


45 


Công đức phóng sinh 


2. 5inh con không được sát sinh 

Không có con ắt phải buồn lo, sinh được 
con thì rất vui. Sao không nghĩ xem, loài cầm 
thú cũng biết yêu thương con, cớ sao mình 
sinh con ra lại khiến cho con của loài khác 
phải chết? Như vậy có thể yên tâm được sao? 
Than ôi đứa trẻ vừa mới sinh ra, đã không vì 
nó tích đức mà lại sát sinh, thế chẳng là mê 
muội lắm sao? 


3. Cúng giỗ không được sát sinh 

Khi cúng giỗ người đã khuất hoặc tảo mộ 
vào tiết xuân thu đều nên cấm việc sát sinh 
để tạo phước đức. Trong tự nhiên sẵn có tám 
loại thực phẩm quý để dâng cúng,! đâu thể 
bới xương cốt dưới cửu tuyền lên mà ăn sao? 
Sát sinh để dâng cúng chính là đại bất hiếu! 


4. Hôn lễ không được sát sinh 

Việc cưới hỏi ở thế gian, có đủ nghi lễ thì 
thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào việc sát 
sinh? Khi lập gia đình là đã bắt đầu nghĩ đến 
việc sinh con. Trước lúc sinh con mà làm việc 
giết hại, quả là nghịch lý. Như vậy là ngày 
lễ tốt lành mà lại làm việc hung dữ, giết hại, 
chẳng phải là mê muội lắm sao? 


1 Chỉ các loại hoa quả, ngũ cốc. 
46 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


5. Đãi khách không được sát sinh 


Ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bạn rau, 
gạo, quả, trà không trở ngại chi đến cảnh trí 
nhà Phật. Có sao lại giết hại mạng sống? 
Cùng cực béo ngọt, vui ca say sưa với cốc 
chén, giết hại oan uổng bao mạng sống trên 
mâm ăn! Than ôi! Người có tấm lòng, nhìn 
thấy như vậy chẳng buồn lắm sao? 

6. Cầu an không được sát sinh 

Người đời có thói quen sát sinh để tế thần, 
mong thần phù hộ. Không nghĩ rằng mình 
tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống, 
nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong 
cho mạng mình sống lâu quả thật là nghịch 
lý, tàn độc hung ác. 


7. Buôn bán sinh sống không đưọc sát 
sinh 

Phàm là con người ai cũng phải vì cơm 
ăn áo mặc. Hoặc phải đi săn bắt, hoặc phải 
xuống nước bắt cá, mò tôm, hoặc phải giết 
trâu, bò, lợn, chó... cũng chỉ vì kế sinh nhai. 
Nhưng xét lại, những người không làm các 
nghề này cũng vẫn có cơm ăn áo mặc, đâu 
vì thế mà phải chết đói chết rét? Làm nghề 


47 


Công đức phóng sinh 


sát sinh ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy 
việc giết hại mà được giàu có thì trăm người 
chẳng có lấy một! Ngược lại còn phải chịu ác 
báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn 
thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, 
chọn những cách sinh nhai hiển lành chẳng 
phải tốt hơn sao? 

Người Phật tử phải luôn tâm niệm bảy 
điều này để làm kim chỉ nam trong đời sống 
hằng ngày. 

Người giữ giới không sát sinh được thiện 
thần bảo hộ, tai ách tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, 
con cháu hiếu thảo hiền lương, mọi chuyện 
đều may mắn tốt đẹp. Nếu dốc hết sức làm 
việc phóng sinh, lại thêm chuyên tâm niệm 
Phật, không những tăng trưởng phước đức 
mà còn nhất định sẽ được tùy nguyện vãng 
sinh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, tiến lên 
địa vị không thối chuyển. 


Đại Sư Ngấu Ích 
1): Sư Ngẫu Ích dạy rằng: “Giết hại 
sinh mạng tức là giết mất các đức 
Phật tương lai trong tự tâm mình. Phóng sinh 
tức là cứu sống các đức Phật tương lai trong tự 
tâm mình. Nếu cứu sống các đức Phật tương 


48 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


lai trong tự tâm tức là phép tam-muội niệm 
Phật chân thật. Tu tập phép tam-muội niệm 
Phật này tức là thường xuyên chuyển kinh 
Pháp Hoa đến trăm ngàn vạn ức bộ vậy.” 


Đại sư Ấn Quang 
1): sư Ấn Quang được xem vị đại sư 


đệ nhất của Tịnh độ tông kể từ năm 
Dân quốc (1912) tới nay. Đời sau tôn xưng 
ngài là Tổ đời thứ 13 của Liên tông (tức Tịnh 
độ tông). Đại sư hết lòng đề xướng việc giới 
sát phóng sinh, không tiếc sức lực. Trong 
nhiều bài thuyết pháp, Đại sư đều giảng rõ 
về sự lý của việc giới sát phóng sinh, khuyến 
khích đệ tử cố gắng giới sát phóng sinh. Nay 
xin ghi lại vài câu pháp ngữ của Đại sư về 
việc giới sát phóng sinh như sau: 


“Người giới sát phóng sinh, đời sau được 
sinh lên cõi trời Tứ thiên vương, hưởng phước 
vô cùng. Nếu lại có tu Tịnh độ thì được vãng 
sinh về Tây Phương Cực Lạc, công đức ấy thật 
vô bờ bến. Phàm những ai muốn cho việc nhà 
được bình an, thân tâm an ổn, tráng kiện, 
thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, chỉ cần 
khởi sự từ việc giới sát phóng sinh, ăn chay 


49 


Công đức phóng sinh 


niệm Phật mà cầu thì đều được cả. Phật giáo 
truyền sang phương Đông, chỉ rõ lẽ nhân quả 
báo ứng, khuyên người giới sát phóng sinh, 
bỏ việc ăn thịt súc vật mà theo cách ăn chay.” 


Đại sư Hoằng Nhất 


1): sư Hoằng Nhất là vị đại đức của 
Luật tông trong thời cận đại, cũng 
đề xướng việc phóng sinh. Ngài dạy: “Xin hỏi 
quý vị, có muốn trường thọ chăng? Muốn lành 
bệnh chăng? Muốn khỏi tai nạn chăng? Muốn 
được con cái chăng? Nếu ai muốn thì nay đã 
có một phương pháp đơn giản, dễ thực hành, 
tức là phóng sinh vậy.” 


Lão Hòa Thượng Hư Vân 


L2 Hòa Thượng Hư Vân là bậc Thiền 
tông đại đức, cũng dạy chúng ta giới 
sát, phóng sinh, đoạn ác tu thiện. Ngài dạy: 
“Đây là cơ hội muôn kiếp khó gặp, chúng ta 
phải dũng mãnh tỉnh tấn, phải trong ngoài 
cùng tu. Tu tập bên trong tức là chỉ đơn độc 
tham một câu thoại đầu: Niệm phật là a? 
Hoặc niệm một câu A-di-đà Phật, không khởi 
tham, sân, s1, các tạp niệm, khiến cho chân 
như pháp tánh được hiển bày. Tu tập bên 
50 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


ngoài tức là giữ giới sát sinh, đem Mười điều 
ác chuyển thành Mười điểu thiện. Chó nên 
suốt ngày rượu thịt buông lung, tạo thành tội 
nghiệp vô biên.” 


Đại sư Diệu Thiện 


1): sư Diệu Thiện cũng được Phật 
tử tôn xưng là đức Phật sống Kim 
Sơn. Việc phóng sinh là một trong các sinh 
hoạt thường ngày của ngài. Ngài đối với các 
loài cầm thú như chim, cá, rùa, ốc, cua... đều 
có lòng thương yêu, đối xử bình đẳng. Bất cứ 
đi đến đâu ngài cũng đều ưa thích làm việc 
phóng sinh. 

Ngài từng nói với những người đệ tử đang 
chịu khổ báo rằng: “Ta tuy có thể tạm thời 
làm cho bệnh khổ của ông giảm thiểu, nhưng 
nghiệp giết hại từ nhiều kiếp trước của ông 
vẫn chưa tiêu mất, e rằng sẽ có mối lo chết 
yếu. Có một phương pháp tiêu trừ nghiệp 
chướng hay nhất là làm việc phóng sinh và 
giới sát. Cho nên, phóng sinh là công đức lớn 
nhất. Ông nếu tin được lời tôi, hãy mau mau 
tùy sức mà mua lấy vật mạng để phóng sinh 
thì có thể tăng phước, tăng thọ.” 


51 


Công đức phóng sinh 


Cư sĩ Lý Bỉnh Nam 


L“ cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới 
sát phóng sinh như sau: “Chúng sinh 
từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai 
aI cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có 
thể chia làm hai loại: Một là trực tiếp, hai là 
gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng 
sinh, cắt xẻo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián 
tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến 
cho người khác phải làm việc giết hại để phục 
vụ mình. 


“Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này 
tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái 
quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người 
cho rằng, muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì 
phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm 
đường... Lời nói như vậy không thể tin cậy 
được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh chẳng 
phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống, 
đường sá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa 
cầu cống mà giải trừ, thì là ha1 việc hoàn toàn 
khác nhau. 

“Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn 
giản nói với các vị: Trước tiên phải gia trì chú 
Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình 


52 


CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 


chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài 
sám hối như sau: 


Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp, 
Đều do ba độc tham, sân, sĩ, 

Từ thân, miệng, ý mà sinh ra. 
Nay đối trước Phật cầu sám hổi. 


“Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì 
những súc sinh ấy mà niệm Tầm quy y: 
Quy y Phật, 
Quy y Pháp, 
Quy y Tăng. 
Quy y Phật không đọa địa ngục. 
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. 
Quy y Tăng không đọa súc sinh. 


“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam 
quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái 
mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. 
Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, 
mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. 
Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân 
lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì 
đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có 
thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có 
khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ 
mạng của chúng.” 


53 


Công đức phóng sinh 


Pháp sư Viên Nhân 


P›:» sư Viên Nhân dạy rằng: “Tật 
bịnh, ung thư, tai nạn... sở dĩ có thể 
bất hạnh sinh ra là duyên nơi nghiệp giết 
hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu 
cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết 
chính là phóng sinh. Nhờ vào việc bỏ tiền, bỏ 
sức để cứu mạng phóng sinh nên có thể đền 
trả vô số món nợ sát sinh trước kia mà chúng 
ta đã thiếu. 


“Điều quý báu nhất của mỗi chúng sinh 
đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng 
oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất, cho nên 
nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, 
cứu sống được chúng thì chúng cảm kích 
nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho 
nên nói công đức phóng sinh là đệ nhất. 


“Những a1 phê phán, hủy báng việc phóng 
sinh, hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sinh 
cần phải lưu ý. Vì cẩn trở người phóng sinh 
thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng 
ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải 
cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là 
vô lượng vô biên. Nhất định phải gấp rút sám 
hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình nơi địa 
ngục nhất định không tránh khỏi.” 


54 


HUØN6 IV: GIẢI TRỪ NGHI UẤN 


Ý nghĩa phóng sinh, tích cực hay 
tiêu cực? 


Hỏi: Mỗi lần chúng tôi phóng sinh, thường 
phải đến tiệm bán chim để mua chim. Vì tiệm 
bán chim chỉ có mấy tiệm cố định, nên mua 
lâu rồi thì chủ tiệm chim đều biết trước là 
chúng tôi sẽ đến mua chim để phóng sinh. 
Vì thế, họ cố ý thu gom, tồn trữ, chuẩn bị rất 
nhiều chim chờ chúng tôi đến mua. Phóng 
sinh như vậy thì sớm đã bị người ta đoán 
biết, nên cũng như gián tiếp khuyến khích họ 
đi bắt chim về để bán cho chúng tôi thả. Như 
vậy thì việc phóng sinh vô tình lại tạo điều 
kiện giúp người khác tạo sát nghiệp. Vì thế, 
rất nhiều người phê phán chúng tôi, chê cười 
chúng tôi là ngu s1. Ngay cả trong lòng chúng 
tôi cũng có chỗ nghi hoặc, nên thật chẳng 
dám đi mua chim để phóng sinh nữa. Có thể 
giải thích mối nghi này như thế nào? 


Đáp: Chúng ta thả chim, đến tiệm bán 
chim không nỡ nhìn thấy chúng bị bắt, bị 
giam, sắp bị giết, nên phát lòng từ bi cứu lấy 


55 


Công đức phóng sinh 


chúng nó, đem chúng nó đi phóng sinh. Đó là 
một công đức đơn thuần, chỉ trong một ngày 
thì có thể hoàn thành. Nhờ đó mà vô số chim 
có được cơ hội sống còn trong tự nhiên, khác 
nào như được tái sinh lần nữa! 


Chủ nhân tiệm chim biết được chúng ta 
sẽ mua chim phóng sinh, vì thế mà trước đó 
đã thu gom, tồn trữ, tìm khắp các nơi để mua 
sỉ, mua lẻ, mang về một chỗ chờ đợi chúng ta 
đến mua. Như vậy thì lại càng phải cố gắng 
mua cho thật nhiều, điều này có gì mà phải 
phân vân, do dự? Chỉ cần khả năng cho phép, 
họ thu gom được càng nhiều chim thì ta càng 
nên mua chim để phóng sinh. 


Ông hãy suy nghĩ cho kỹ việc này. Vì biết 
chúng ta phóng sinh nên chủ nhân tiệm chim 
mới tìm mọi cách, nghĩ ra mọi biện pháp để 
thu gom những con chim bị bắt được ở khắp 
nơi, toàn bộ đều mang về một chỗ để chờ 
chúng ta giải cứu phóng sinh. Tất cả những 
con chim khổ nạn kia được giải cứu ắt phải 
mừng đến rơi lệ; tất cả thiên long hộ pháp 
phải hết lòng tán thán việc lành này; chư 
Phật, Bồ Tát đều hết lòng hoan hỷ khen ngợi; 
tất cả oán thân trái chủ của chúng ta phải cúi 


5G 


CHUƠNG IV: GIẢI TRỪ NGHI VẤN 


đầu thất vọng; Ma vương, tà chúng phải tức 
giận đến dựng mày trợn mắt! 


Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi: Nếu như 
ngày nay chúng ta không phóng sinh nữa, 
không thả chim nữa, thì những thợ săn bắt 
chim kia sẽ thôi không bắt chim nữa chăng? 
Các tiệm bán chim kia sẽ đóng cửa không 
buôn bán được nữa chăng? Câu trả lời chắc 
chắn là không. Chim vẫn bị người ta tung 
lưới ra bắt. Tiệm bán chim vẫn mở cửa buôn 
bán như trước. Nhưng khi ấy, những con 
chim xinh đẹp, quý giá thì bị bán cho người 
ta nhốt vào lồng để thưởng ngoạn, còn những 
con chim xấu xí, giá trị không cao có thể bị 
bán cho người đem đi tiềm, nướng, làm thành 
từng xâu chim nướng rao bán bên lề đường... 
Lại có những con quá xấu xí, gầy ốm, không 
thể bán được nhưng rủi ro sa vào lưới, khi ấy 
thợ săn chỉ chọn một số chim có giá trị đem 
bán, còn những con chim tội nghiệp ấy thì 
đưa tay bẻ cổ một cái rồi quăng thây trong 
rừng núi hoang vắng. 


Vì thế, nếu như thật có tiệm bán chim 
chỉ chuyên bán chim để phóng sinh thì cũng 
chẳng sao cả. Cứ mặc tình chúng ta đến mua, 


57 


Công đức phóng sinh 


mặc tình mang đi thả. Phóng sinh là phóng 
sinh. Phóng sinh tuyệt đối là một việc tốt 
đẹp. Tiệm bán chim để phóng sinh thì cũng 
chẳng khác nào một trại tập trung tù giam để 
chờ đợi đại ân xá. Những con chim kia, hoặc 
là mừng vui, mừng vul vì có cơ hội gặp người 
thiện tâm phóng sinh cứu mạng; hoặc là lo 
sợ, lo sợ rằng chúng ta đánh mất tâm niệm 
phóng sinh. Nếu chúng ta nhụt tâm thối chí, 
nghe theo những kẻ năm lần bảy lượt đẩy 
đưa cản trở, thì chúng nó dù một mảy may cơ 
hội sống còn đều chẳng có! 


58 


Phúng sinh hay nhúng tứ? 


Ì Í ột thanh niên nhìn thấy bà cụ già 

đang thả cá phóng sinh. Chàng 
chú ý quan sát rồi đến gần bà cụ thắc mắc 
thưa hỏi. 


Chàng thanh niên: Thưa cụ, cụ hãy xem 
kìa! Số cá vừa thả ra đã chết đi rất nhiều, 
thi thể nổi lên mặt nước. Phóng sinh như vậy 
chắc hắn phải gọi là phóng tử, như vậy thì có 
ý nghĩa gì đâu?! 

Bà cụ: Này cậu thanh niên, cậu hãy nhìn 
lại cho thật kỹ, lẽ nào không thấy được sao? 
Vẫn còn một số cá lớn sống trên mặt nước, vui 
mừng tung tăng bơi lội đó. Trong quá trình 
phóng sinh giải cứu vật mạng, khó lòng tránh 
khỏi có một phần nhỏ cá bị chết. Điều này 
không thể tránh được Cũng như trong chiến 


1 Trong thực tế, điểu này vẫn thường gặp khi chúng ta 
phóng sinh. Do những chim, cá mà chúng ta mua 
thả có khi đã bị giam hãm quá nhiều ngày, trong 
điều kiện lồng, chậu vô cùng chật chội, thiếu dưỡng 
khí, chen chúc lẫn nhau, nên đến khi được trả về với 
tự nhiên thì đã có một số vì không chịu đựng nổi đã 
phải tử vong. Nhưng rõ ràng là điều này không liên 
quan gì đến tâm niệm tốt đẹp của người phóng sinh. 


59 


Công đức phóng sinh 


tranh, quân nhân giải cứu đồng bào bị vây. 
Trong quá trình giải cứu cũng khó tránh khỏi 
có một vài người không may tử vong. Tuy 
nhiên, cũng không phải vì thiểu số bị tử vong 
mà bỏ đi hành động giải cứu. Lại cũng như 
trong khi cấp cứu, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân 
đang lâm nguy. Trong quá trình cấp cứu cũng 
khó tránh khỏi một số bịnh nhân không may 
tử vong. Vẫn không thể vì thiểu số bệnh nhân 
tử vong mà bác sĩ bỏ đi hành động cứu chữa. 


Chàng thanh niên: Thưa cụ, lời cụ thật có 
đạo lý. Nếu chúng ta không làm việc phóng 
sinh thì tất cả những con cá kia chỉ duy nhất 
có một đường chết mà thôi. Toàn bộ đều sẽ bị 
bán đi, bị giết chết, bị ăn thịt! Nhờ có chúng 
ta làm việc phóng sinh nên ít nhất những con 
cá kia vẫn còn một tia hy vọng, một cơ hội 
sống sót, tối thiểu cũng có một phần cá được 
lấy lại tự do, được cơ hội sống còn. Còn những 
con cá không may chết đi thì ít nhất cũng 
tránh được cực hình cắt xẻo, lửa đốt, nước 
sôi... Không có người phóng sinh thì những 
con vật bị bắt chỉ có duy nhất một con đường 
chết, vả lại còn phải chết một cách vô cùng 
thê thảm. Nhờ có người phóng sinh, ít nhất 


60 


PHÓNG SINH HAY PHÓNG TỬ? 


cũng có thể cho những con vật tội nghiệp kia 
một cơ hội sống sót. Vạn nhất chẳng may chết 
đi thì cũng được chết trong lòng tự nhiên, 
chết được toàn thây, giảm được sự đau khổ 
rất nhiều. 


Bà cụ: Cậu thanh niên này! Xem ra cậu rất 
có căn lành, vừa nói qua thì cậu đã hiểu được 
ngay. Kỳ thật, còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa 
của việc phóng sinh là quy y Tam bảo và niệm 
Phật. Chúng ta được biết, quy y Phật không 
đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quý, 
quy y Tăng không đọa súc sinh. Trong pháp 
hội phóng sinh, dưới sự chủ trì của pháp sư, 
những súc sinh trong nhân duyên ngàn năm 
khó gặp này sẽ được quy y Tam bảo. Nhờ đó 
mà trải qua đời này, nghiệp báo súc sinh dứt 
hết thì có thể nhờ công đức quy y Tam bảo 
mà thoát được ba đường ác. Lại có pháp sư và 
nhiều cư sĩ thiện tâm cùng chí thành vì súc 
sinh tụng niệm Phật hiệu “Nam-mô A-di-đà 
Phật, nhờ đó mà gieo vào tạng thức của súc 
sinh một hạt giống lành tròn đầy. Trong tương 
lai, hạt giống niệm Phật ấy sẽ đâm chồi thành 
thục, giúp súc sinh được sinh làm người, biết 
niệm Phật tu hành, vãng sinh về thế giới Tây 


61 


Công đức phóng sinh 


Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân 
hồi, chứng đắc quả Phật. Đây mới là ý nghĩa 
tích cực nhất trong việc phóng sinh. 

Chàng thanh niên: Thưa cụ, vô cùng cảm 
ơn những lời giải thích của cụ. Con hôm nay 
cuối cùng đã hiểu rõ được ý nghĩa chân chánh 
của việc phóng sinh. Kỳ thật, chết chỉ là một 
hình thức. Những con cá bị chết quả nhiên 
đáng thương, nhưng ngày nay đã được quy 
y Tam bảo, lại được nghe câu thánh hiệu bất 
khả tư nghị “Nam-mô A-di-đà Phật" thì thọ 
mạng của súc sinh sớm được kết thúc, sớm 
được giải thoát, sớm được siêu sinh, sau này 
sớm biết niệm Phật tu hành, vãng sinh về 
thế giới Tây phương Cực Lạc. Xét như vậy 
thì những con cá bị chết kia cũng là có phước 
báu. Con trước đây cứ mãi phê phán việc vật 
mạng phóng sinh bị chết, nay mới biết được 
chính mình là ngu si biết chừng nào. 


Bà cụ: Cậu thanh niên này! Tất cả chúng 
sinh trong sáu đường luân hồi đều là khổ, 
gồm cả chúng ta trong đó. Chúng ta phóng 
sinh đương nhiên phải hy vọng toàn bộ súc 
sinh đều được sống. Hết lòng hết dạ làm cho 
chúng được sống còn. Nhưng nếu vẫn không 


62 


PHÓNG SINH HAY PHÓNG TỬ? 


may có một số chết đi, chúng ta cũng thành 
tâm cầu nguyện cho chúng sớm được giải 
thoát, được chuyển sinh, sớm biết niệm Phật, 
được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Chúng 
ta tự mình cũng chán lìa cõi Tha-bà, cầu sinh 
Cực Lạc. Hy vọng chính mình cũng sớm dứt 
nghiệp báo, được vãng sinh về thế giới Tây 
phương Cực Lạc. 


Chàng thanh niên: Thưa cụ, đúng vậy! 
Kỳ thật cái chết cũng chẳng phải thực sự bất 
hạnh. Có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái 
chết nặng như Thái sơn. Sau khi chết được 
siêu sinh, được vãng sinh Tây phương Cực 
Lạc thế giới, đó mới là đại giải thoát chân 
chánh, mới là nơi quy trú tốt nhất của tất 
cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi. Từ 
nay trở đi con nhất định cố gắng phóng sinh, 
lại còn rộng khuyên tất cả mọi người phóng 
sinh. Càng phải nói với mọi người rằng ngày 
nay con được hiểu rõ giá trị và ý nghĩa chân 
chánh của việc phóng sinh. Cảm ơn cụ, cảm 
ơn cụ! 


Bà cụ: Cậu thanh niên này, cậu nhất định 
phải gh1 nhớ: Phóng sinh tức là cho súc sinh 
một cơ hội sống, một sự tự do, lại có được một 


63 


Công đức phóng sinh 


cơ hội quy y Tam bảo, một cơ hội được nghe 
niệm Phật. Dù thế nào cũng đừng vì những 
sự hủy báng cản trở mà khiến cho vô số súc 
sinh đang thọ khổ nạn kia phải mất đi cơ hội 
sinh tổn. 


Chàng thanh niên: Thưa cụ, đúng vậy! 
Phóng sinh cũng là dành cho chính chúng 
ta một cơ hội cứu thân chuộc mạng, đền trả 
nợ giết hại, một cơ hội rộng chứa phước điền, 
tiêu trừ nghiệp chướng. Nhất định không thể 
vì bất cứ sự cười chê nghị luận, phê phán nào 
mà thối tâm nhụt chí, bỏ lỡ đi cơ hội quý báu 
nhất để tiêu trừ nghiệp chướng của chính 
mình. 


64 


HƯƠNG W: BÚN PHÁP BẢO 


1. SÁM HỐI 


k hi chưa học Phật thường cống cao 

gã mạn, tự cho mình là đúng. Sống 
trong đời mỗi ngày đều mưu tính làm cách 
nào để cho mình được hơn người một bậc; làm 
cách nào để có được gia tài đồ sộ: làm cách 
nào để thân mình đeo đầy vàng bạc; làm cách 
nào để thanh danh vang xa... Suốt một ngày 
có 24 giờ, mỗi khi thức dậy đều đuổi theo 
tham, sân, sĩ. Ngay cả trong giấc ngủ cũng bị 
ba món độc này trói buộc, nhưng tự mình ngu 
s¡ không giác ngộ, vẫn ở trong hầm phẩn mà 
chẳng tự biết, thật đáng xấu hổ đến cùng cực. 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dạy rằng: 
“Chúng sinh trong cõi Nam Diêm-phù-để, 
mỗi một cử động, mỗi một ý nghĩ đều phạm 
vào tội lỗi.” 

Sau khi được học pháp Phật mới bừng tỉnh 
ra, nhận thấy chính mình quả thật xấu xa độc 
ác. Toàn thân đều là những nghiệp sát sinh, 
trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ... tội nghiệp sâu 
nặng. Trong sinh hoạt hằng ngày, nhất cử 


65 


Công đức phóng sinh 


nhất động, khởi tâm động niệm đều là xấu 
ác. Ngày ngày đối diện với tham, sân, sĩ của 
mình mà chiến đấu, vẫn cứ thất bại, rồi lại 
chiến đấu... Từ đó mới thể hội được sâu sắc 
bốn chữ: cụ phược phàm phu (3L #Ÿ Ñ.*% - kẻ 
phàm phu đầy dẫy phiền não). Trong nhiều 
kiếp từ vô thủy đến nay đã tích lũy biết bao 
tập khí nghiệp chướng; sớm đã đem sáu căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) buộc chặt vào 
đến nỗi không thoát ra được. 

Muốn thoát khỏi tập khí, tiêu trừ nghiệp 
chướng nào phải dễ dàng. Như hôm nay ta 
chỉ có một con đường là sám hối. Kinh Kim 
Quang Minh, phẩm Sám hối (phẩm thứ 3) 
dạy rằng: 


%r?«%., 
xà 2 dý Xã, 
+3 5F, 
4# ÿ „%, 


+ ¿L, ` 
2ñ 2b, 


mm... . 
+2 Xã Ệ, 
& lý by Ã ¿ 
44x4.tuờ, 
la: 


66 


CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO 


zex*1, 
bị-RE Z7 &)5 
+$ 8È y3 it, 
—3; *š ° 


Sở vị Kim Quang, 
Diệt trừ chư ác, 

Thiên kiếp sở tác, 

Cực trọng ác nghiệp, 
Nhược năng chí tâm, 
Nhất sám hối giả, 
Như thị chúng tội, 
Tất giai diệt tận. 

Ngã kim dĩ thuyết, 
Sám hối chỉ pháp, 

Thị Kim Quang Minh, 
Thanh tịnh v1 diệu, 
Tốc năng diệt trù, 
Nhất thiết nghiệp chướng. 


Tạm dịch: 


Chỗ gọi là Kim Quang 
Diệt trừ các điều ác. 
Cho dù trong ngàn kiếp, 
Tạo nghiệp ác nặng nề. 
Nếu có thể một lần, 


67 


Công đức phóng sinh 


Chí tâm cầu sám hối, 

Thì những tội lỗi ấy, 

Hết thảy đều tiêu trừ. 

Th nay đã thuyết dạy, 

Pháp sám hối nhiệm mầu, 
Gọi là Kim Quang Minh. 
Pháp thanh tịnh vi diệu, 

Có thể diệt trừ nhanh, 

Hết thảy mọi nghiệp chướng. 


Pháp sám hối Kim Quang Minh này là 
pháp bảo vô giá. Chúng ta là phàm phu trong 
thời mạt pháp của cõi thế giới có đủ năm sự 
xấu ác mà nghe được pháp môn này, chính 
là nhờ đã từng đối trước trăm ngàn vạn ức 
đức Phật trồng các căn lành, nay mới có được 
phước báu này. 


Nguyện cho tất cả mọi người đều có thể 
thành tâm sám hối, phát lộ tội lỗi, cầu mong 
chư Phật, Bồ Tát gia hộ, sớm diệt trừ tội 
chướng sâu nặng, và nhờ vào công đức sám 
hối này mà hồi hướng cho khắp các chúng 
sinh hữu tình rộng lớn, cầu cho khắp nơi 
thảy đều thoát ly biển nghiệp, cùng sinh về 
cõi Tịnh độ Cực Lạc. 


68 


CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO 


2. PHÓNG SINH 


Lm" Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất 
cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. 
Trong tất cả các công đức, không giết hại là 
công đức lón nhất.” Vì đối với tất cả chúng 
sinh, điều quý báu nhất chính là mạng sống. 
Bị giết hại thì sinh ra oán thù sâu nặng nhất; 
được cứu sống thì cảm kích, mang ơn nhất. 


Pháp đầu tiên trong sáu pháp ba-la-mật 
là Bố thí. Bố thí gồm có: tài thí, pháp thí và 
vô úy thí, mà chỗ đáng quý của việc phóng 
sinh là tự nó bao gồm đủ cả ba việc tài thí, 
pháp thí và vô úy thí. Vì gồm đủ ba cách bố 
thí nên công đức của việc phóng sinh là cao 
quý, lớn lao nhất. 

Pháp sư Viên Nhân đã chỉ dạy cho chúng 
ta pháp bảo vô thượng thù thắng là việc 
phóng sinh, mọi người càng nên trân quý, nỗ 
lực thực hành, để chẳng phụ lòng pháp sư đã 
khổ tâm lao nhọc dạy dỗ chúng ta. 


69 


Công đức phóng sinh 


3.ĂN CHAY 


K” Lăng-già dạy rằng: “Ăn thịt 
cùng với sát sinh đồng tội. Trong tất 
cả tội nghiệp, nghiệp giết hại là nặng nhất.” 
Vì đã tạo nghiệp giết hại ắt phải nhận chịu 
quả báo bị giết hại. Nhân quả báo ứng là 
thảm khốc nặng nề nhất. 


Ngờ đâu, điều bất hạnh nhất của chúng 
ta là suốt đời mải mê tạo nghiệp giết hại 
mà không tự biết. Bởi vì ăn thịt đồng tội với 
sát sinh, nên ăn thịt tức là sát sinh. Chúng 
ta ngày ngày ăn thịt, tức là ngày ngày tạo 
nghiệp giết hại. Ba bữa ăn thịt túc là ba bữa 
vay nợ giết hại. Chúng ta vì ăn thịt chúng 
sinh mà kết thành mối oán thù sâu như biển 
lớn, vô lượng vô biên không thể tính đếm, nên 
quả báo trong tương lai thật khiến cho người 
ta không thể tưởng tượng nổi, không dám 
nghĩ đến. 

Kinh Niết-bàn dạy rằng: “Người ăn thịt 
là đoạn mất hạt giống đại từ”! Tâm Phật tức 


! Kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 4, phẩm Như Lai tánh: 
* 2ñ 3 É†X É4£ . (Phù thực nhục giả, đoạn đại từ 
chủng.) 


70 


CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO 


là tâm từ bị. Chúng ta tu hành học Phật, tức 
là học theo tâm đại từ bi của Phật. Học được 
một phần tâm từ bi của Phật thì đạo nghiệp 
của chúng ta thành tựu một phần. Học được 
mười phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của 
chúng ta thành tựu mười phần. Những người 
ăn thịt, sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bị, 
thì còn biết làm sao được? Tâm từ bi không 
được nuôi dưỡng, không nảy nở. Không có 
tâm từ bi thì sớm đã lìa xa tâm Phật. Nên tất 
cả việc tu hành đều chỉ còn là sự thất vọng 
buồn chán! 


Kinh Lăng nghiêm dạy rằng: “Người ăn 
thịt thì chỗ cầu công đức đều không thành 
tựu.” Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe 
mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, 
sự nghiệp thuận lợi; muốn cầu cho nghiệp 
chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu 
sinh thoát tử, vãng sinh Tây phương; nhưng 
nếu là người ăn thịt thì chỗ cầu tất cả công 
đức đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy 
bảo từ kim khẩu đức Phật. 


Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ 
ăn thịt, tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm 
nguyện của chúng ta xem như vô phương 


Z1 


Công đức phóng sinh 


thực hiện! Chính vì việc ăn chay quan trọng 
như vậy, nên Pháp sư Viên Nhân vẫn luôn 
giữ theo lời dạy của đức Phật, một lần rồi hai 
lần, hai lần rồi ba lần, nỗ lực không ngừng 
khuyên dạy mọi người phải cố gắng học Phật, 
nhất định phải mau mau ăn chay, mau mau 
dứt bỏ cái thói quen ăn thịt từ lâu ngày. 

Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người ăn 
chay hoàn toàn là hay nhất. Nếu không có 
cách chi lập tức sửa đổi như vậy, thì vẫn phải 
luôn thôi thúc chính mình, đốc thúc chính 
mình hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt 
ăn chay mà thực hiện dần dần. Vì ăn một lần 
thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần 
oán thù. Ăn mười lần thịt là tạo mười lần sát 
nghiệp, kết mười lần oán thù. Mỗi một lần 
ăn thịt là tạo ra sát nghiệp, là kết thành mối 
oán thù sâu đậm với chúng sinh. Tương lai 
nhân quả báo ứng vẫn phải chính mình đền 
trả. Tạo được vô biên công đức thì chính mình 
được hưởng, gây ra vô biên tội lỗi thì cũng 
chính mình nhận lãnh lấy. Mỗi một người học 
Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này. 
Dù thế nào cũng không thể xem thường! 


72 


CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO 
4. NIỆM PHẬT 


K” Đại Tập dạy rằng: “Thời mạt 
pháp, muôn ức người tu hành cũng 
ít có được một người đắc đạo. Chỉ có y theo 
pháp môn niệm Phật mà được độ thoát sinh 
L1778 

Đại sư Thiện Đạo dạy rằng: “Đức Như Lai 
sở dĩ xuất hiện trên thế gian này, mục đích 
duy nhất là giảng thuyết về bổn nguyện to 
lớn của đức Phật A-di-đà.” 


Chỉ một câu A-di-đà Phật là tình hoa cao 
trổi nhất của đức Phật thuyết pháp trong 49 
năm; là con đường tắt trong đường tắt; là điệu 
pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại 
nguyện của đức A-di-đà Phật, nương nhờ sức 
Phật mà cắt ngang qua dòng trược lưu sinh 
tử, siêu thoát luân hồi quả báo. 

Thời mạt pháp tu hành, nếu lìa khỏi pháp 
môn niệm Phật thì trong muôn ức người tìm 
không ra một người thành tựu. Niệm Phật có 
đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng 
ta nên chỉ theo một môn này mà thâm nhập. 
Đời này, kiếp này nên hết lòng niệm Phật, 
không xen tạp, không lòng này ý khác. Vì 


73 


Công đức phóng sinh 


niệm một câu Nam-mô Ả-di-đà Phật thì 
tương đương như tụng hết 3 tạng, 12 phần 
giáo điển. 


Một câu A-d¡i-đà Phật cũng tức là pháp 
thiền. Kinh Đại Tập dạy rằng: “Nếu ai nhất 
tâm niệm được câu Nam-mô A-di-đà Phật 
thì gọi là pháp thiền vô thượng thâm diệu.” 


Một câu A-d¡i-đà Phật cũng tức là pháp 
mật. Sáu chữ hồng danh toàn y theo Phạn 
văn, chưa phiên dịch một chữ nào, là câu chú 
chân thật nhất, đơn giản nhất. 


Thế nên, một câu niệm Phật cũng vừa là 
pháp thiền, vừa là pháp mật, lại vừa có thể 
bao quát cả 3 tạng 12 phần giáo điển. 


Trong kinh dạy rằng: “Hàng Bồ Tát Thập 
địa xưa nay vẫn chưa từng rời bỏ câu niệm 
Phật.” Khi chúng ta niệm Phật, mười phương 
chư Phật đều đến hộ niệm. Trên từ các vị Bồ 
Tát đẳng giác, dưới đến bao chúng sinh nhiều 
tội nghiệp, một niệm đó đều như nhau, chính 
là một câu Nam-mô A-di-đà Phật. 


Thử nghĩ xem, chúng ta là phàm phu đầy 
dẫy phiền não, có phước đức năng lực gì mà 
được phước báu cùng các vị Đại Bồ Tát cùng 


74 


CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO 


tu một pháp môn? Các vị Bồ Tát Văn Thù, 
Phổ Hiển, Quán Âm, Thế Chí đều dạy chúng 
ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng 
như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này 
chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có 
thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp thì chúng 
ta không thể được nghe, càng không thể tin 
nổi câu Phật hiệu này. 

Pháp sư Viên nhân đem một câu Nam-mô 
A-di-đà Phật mà dung hội vào mọi việc ăn, 
mặc, ngủ nghỉ trong sinh hoạt hằng ngày. 
Nhất cử nhất động đều không lìa khỏi việc 
niệm Phật. Đối với ngài thì chim hót, ếch kêu, 
mỗi tiếng đều là tiếng niệm A-d¡-đà. Ngài lấy 
thân giáo thị hiện mà chỉ dạy chúng ta một 
lòng niệm Phật. 


Chúng ta may mắn được gặp pháp sư Viên 
Nhân là bậc mẫu mực trong sự hành trì niệm 
Phật chân chánh, lại còn được thân cận thỉnh 
ích. Đây là một phước báu hết sức to lớn. 
Nguyện cho tất cả mọi người niệm Phật đều 
có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu vãng 
sinh, một đời thành tựu để chẳng cô phụ đại 
từ bi nguyện của đức Di-đà, cũng chẳng quên 
ơn dạy dỗ với sự lao nhọc và ân cần chỉ dạy 
của pháp sư. 


75 


HƯƠNG VI: PHÚNG SINH Là NUÔI DƯỠNG 

TỪ BI 
Câu chuyện sau đây được ghi theo 
lời kể của bác sĩ Quách Huệ Trân. 
Bản thân vị bác sĩ này là một người 
tinh tấn tu tập, tín tâm sâu vững, về 
sau xuất gia trỏ thành Pháp sư Đạo 
Chứng. 


TT» có một người bạn đồng học hiện là 
giáo sư tại một trường đại học ở Hoa 
Kỳ, cũng là một nhà khoa học về thực phẩm 
nổi tiếng trên thế giới. Khi anh còn đang học 
trung học, bỗng nhiên mắc phải một cơn bệnh 
nặng. Cha mẹ đưa đi bác sĩ khắp nơi, làm rất 
nhiều xét nghiệm cực khổ. Một hôm, tại Tổng 
y viện Vinh Dân, kết quả xét nghiệm tìm thấy 
trong phim chụp X quang phần ngực của anh 
có một vết đen lạ. Nhưng lúc đó bác sĩ cũng 
chưa có kết quả chẩn đoán chính xác. 

Người bạn học này của tôi vì chịu rất nhiều 
đau khổ nên khởi tâm từ bi, rất cảm thông 
với nỗi đau khổ của người khác. Lúc học lên 
đến bậc đại học, anh bắt đầu học Phật pháp, 
lại còn phát tâm thọ trì Năm giới. 5au khi thọ 
giới, anh càng chí thành, tỉnh tấn. 


76 


CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH LÀ NUÔI DƯỠNG TỪ BI 


VÌ KIÊN TRÌ GIỮ GIỚI MÀ TỪ BỎ HỌC 
VỊ THẠC SĨ 


San đó, lúc đang học chương trình cao 
học ở Hoa Kỳ, bài vở và việc thực 
nghiệm rất bận rộn. Mỗi ngày anh phải thức 
đến 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Lâu ngày, do 
học nhiều và làm việc quá sức, lại thiếu ngủ 
nghỉ cũng như ăn uống thất thường, nên dần 
dần anh thấy xuất hiện một số triệu chứng: 
môi trở nên trắng bệch. 


Khi anh sắp lấy được học vị thạc sĩ, lần 
cuối cùng phải làm một cuộc thí nghiệm, đòi 
hỏi phải giết rất nhiều chuột trong khi thực 
hiện. Anh vốn đã có bản tính từ bị, lại thêm 
tỉnh thần trì giới, nên kiên quyết không làm 
việc sát sinh, quyết định từ bỏ học vị thạc 
sĩ sắp có được. Người nhà và bè bạn đều chê 
trách: “Tại sao đã chịu cực khổ học hành ở 
Hoa Kỳ lâu như vậy mà cuối cùng lại bỏ đi? 
Biết bao người mong muốn có được học vị này, 
nay anh sắp có được sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ 
chỉ vì không muốn giết chuột lại từ bỏ một 
công trình khó nhọc lâu ngày như vậy hay 


” 


sao?... 


77 


Công đức phóng sinh 


LÒNG TỪ BI VƯỢT THẮNG DỤC VỌNG 
CÔNG DANH 


Am là một người rất ôn hòa nên không 
muốn biện luận, phân trần gì cả. 
Nhưng tâm từ bi và trí tuệ học Phật của anh 
đã vượt thắng lòng ham muốn công danh, lợi 
lộc của thế gian. Do đó anh đổi ngành học 
để không còn phải sát sinh trong việc nghiên 
cứu. 

Anh lại phải khó nhọc rất lâu, nhưng cuối 
cùng cũng có được học vị thạc sĩ. Do tích lũy 
sự mệt nhọc lâu ngày thành bệnh, và anh 
mắc bệnh ung thư máu. Anh đã trải qua đủ 
mọi cách xét nghiệm khổ sở, anh cũng biết 
được trình trạng vô phương cứu chữa của 
mình nên từ chối nhập viện. 

Anh kiên trì ăn chay trường, kiên trì và 
chí tâm niệm Phật. Trong thời gian này, anh 
lại tiếp tục đeo đuổi học vị tiến sĩ ở trường đại 
học Wisconsin tại Hoa Kỳ. Ở vào tình trạng 
bệnh tật như anh, đối với người khác hẳn đã 
không thể nào duy trì được ý chí và nghị lực, 
nhưng cuối cùng anh vẫn lấy được học vị tiến 
sĩ ở trường đại học Wisconsin. 


78 


CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH LÀ NUÔI DƯỠNG TỪ BI 


Trong khi theo đuổi việc học tập, cho dù 
bận rộn đến đâu anh cũng không từ bỏ việc 
sớm tối tụng kinh, niệm Phật. Nhờ sức Phật 
gia hộ, cũng như nhờ sức công đức giữ giới 
không sát sinh, thành tâm niệm Phật, khiến 
anh có thể duy trì được cuộc sống an lạc, bình 
thường. Đây là một sự cảm ứng âm thầm 
không thể nghĩ bàn. Cuối cùng, anh đã khỏi 
hẳn bệnh ung thư máu trước sự ngạc nhiên 
của giới y khoa. 


PHÓNG SINH LÀ CỨU LẤY SINH MẠNG 
CỦA CHÍNH MÌNH 


ua câu chuyện của người bạn nói 
trên, tôi nhận ra rằng ai có tâm từ 
bi thì người đó có một phước báu đặc biệt. 
Phóng sinh chính là sự khai phóng, sinh khởi 
lòng từ bi. Anh thà từ bỏ học vị mà mọi người 
mong muốn để giữ lại mạng sống cho những 
con chuột thí nghiệm. Khi làm như vậy, anh 
vốn cũng không có chỗ mong cầu, chỉ vì không 
đành lòng trước nỗi đau khổ của chúng sinh, 
lại tôn trọng giới luật của đức Phật nên quyết 
không sát sinh. 
Anh đã ở vào tình trạng kiên quyết “thà 
trì giới mà chết”, nhưng kết quả ngược lại đã 


79 


Công đức phóng sinh 


không chết mà cũng không phải khổ! Anh 
hiện nay còn có thể đi đến các nơi trên thế 
giới để diễn giảng học thuật, sắc mặt cũng 
hồng hào, bình thường trở lại. 


TIỀN BẠC, HỌC VỊ ĐỀU KHÔNG ĐỔI 
ĐƯỢC MẠNG SÔNG 


| ‹ hi mạng sống của chúng ta kết thúc, 

ho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, 
học vị có cao bao nhiêu cũng không cách nào 
mua lại được một phút sinh mạng. Sinh mạng 
đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng 
nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó 
đã chết rồi sống lại. Cho nên khi nó còn sống, 
phải biết trân quý, tôn trọng sự sống tự do, 
an ổn của nó. 

Lúc bình thường, chỉ cần dùng rất ít tiền 
bạc là có thể cứu giúp, tránh được sự sợ hãi 
của loài vật khi bị giết, có thể đem lại cho 
nó sự sống, sao ta lại không chịu làm? Nếu 
chúng ta thử đặt mình vào tâm trạng phải 
đối diện với cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng 
sống bị rơi vào trong tay kẻ khác, sắp bị giết 
hại, thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được tâm 
trạng khát vọng, mong mỏi được phóng sinh 
như thế nào! 


80 


CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH LÀ NUÔI DƯỠNG TỪ BI 


Không nõ để chúng sinh khổ, 
Không nõ để thánh giáo suy. 
Do nhân duyên như vậy, 
Phát khởi tâm đại bi. 


TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT 
HẠI 

( ó một người họ Hứa làm việc ở trường 

trung học Đông Sơn. Một hôm, ông ở 

lại trong ký túc xá của nhà trường. Ban đêm, 
có một bọn trộm lên vào, bắt ông trói lại và bịt 
kín mắt. Trong bóng tối, ông nghe bọn chúng 
bàn với nhau là phải giết chết ông, vì ông đã 
thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi về 
sau. Bọn cướp tay cầm hung khí, trói gô ông 
lại. Ông thuật việc đó như sau: 


“Tuy chỉ có ba tiếng rưỡi đồng hồ mà đối 
với tôi như cả một đêm dài dằng dặc, dài nhất 
trong cả cuộc đời tôi...” 

Ông trải qua một tâm trạng cực kỳ kinh 
sợ, rối loạn, chẳng khác nào một con vật đang 
chờ đợi bị giết. May sao, trong lúc hoảng hốt 
đó ông chợt nhớ đến đức Phật A-diï-đà, nhớ 
đến thế giới Cực Lạc là nơi mình có thể sinh 


81 


Công đức phóng sinh 


về. Do đó, ông vội một lòng niệm Phật, cầu 
Phật tiếp dẫn vãng sinh. Không ngờ, ông 
niệm Phật hồi lâu thì bọn cướp cuối cùng đổi 
ý không giết ông, kéo nhau bỏ đi. 


Tâm trạng được sống sót sau khi đối diện 
với cái chết thực sung sướng làm sao! Ông họ 
Hứa này từ đó về sau hết sức đề xướng, cổ 
động cho việc không sát sinh, làm việc phóng 
sinh. Bản thân ông đã cảm nhận một cách 
sâu sắc rằng: giảm một phần nghiệp giết hại 
là thêm một phần khí chất từ bị, an lành; 
cũng như công đức niệm Phật thật không thể 
nghĩ bàn, có thể khích lệ người phát tâm từ bi 
và thay đổi nhân quả xấu ác cho cả hai bên. 


LỜI KẾT 


'Ƒ mạt pháp suy vi, yêu ma mê hoặc 
mọi người. Thường thường nghe nói 
việc giới sát phóng sinh là hành v1 ngu s1 
chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hy vọng mọi 
người có thể thâm thiết thể hội và suy nghĩ: 
Đức Phật lẽ nào có thể nói dối hay sao? Các vị 
Tổ sư như Trí Giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ấn 
Quang... lẽ nào là ngu sĩ cả hay sao? 


82 


CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH LÀ NUÔI DƯỠNG TỪ BI 


Hàng ngàn, hàng vạn sự thực chứng cảm 
ứng về việc giới sát phóng sinh từ xưa nay 
vẫn còn rành rành, đó là giả tạo hay sao? Hy 
vọng chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc được 
tấm lòng của các bậc thánh nhân, hiểu rõ đạo 
lý sâu xa. Nguyện cho tất cả mọi người đều 
thấu hiểu sâu xa, nỗ lực đề xướng việc phóng 
sinh, nắm lấy cơ hội thân người khó được này 
để tuyên dương, vận động cho việc giới sát, 
phóng sinh, mang lại sự sống yên vui cho 
muôn ngàn sinh mạng. Đó mới thật là một 
việc làm vô cùng vĩ đại, xưa nay hiếm có! 


83 


Công đức phóng sinh 


84 


PHẦN II. 


NHỮNG 
CÂU CHUYỆN 
PHÓNG SINH 


8ð 


Công đức phóng sinh 


86 


A. PHÓNG SINH ĐƯỢC 
PHƯỚC BÁU 


TÂM TỪ BI PHUYỀN Húñ ÔN TRÙNG 


Câu chuyện sau đây được ghi 
lại theo lời kể của Đại đức Thích 
Nhuận Châu. Thầy hiện nay 
đang tu học tại Tịnh thất Từ 
Nghiêm, Đại Tòng Lâm. 


1): đức Thích Nhuận Châu từ khi 
mới xuất gia theo học với Thượng 
tọa Thích Quảng Hạnh, cùng với một số 
huynh đệ khác tu tập tại chùa Đức Sơn, 
thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu. Vào những năm cuối thập niên 1980, 
chùa được xây dựng trong vùng dân mới lập 
nghiệp, điều kiện kinh tế nói chung còn rất 
khó khăn. Dân cư trong vùng đa số chỉ sống 
nhờ vào nông nghiệp. Nhà chùa cũng có được 
một khoảnh đất khá rộng để trồng tỉa, tự túc 
một phần lương thực cho đồ chúng. 


87 


Công đức phóng sinh 


Vụ mùa năm ấy, cũng như thường lệ, quý 
thầy trồng đậu phộng để ép dầu ăn quanh 
năm. Khi đậu vừa lên xanh tốt, bỗng thấy bắt 
đầu xuất hiện nạn sâu rầy ăn lá, khiến cho 
những cây đậu đang tươi tốt chẳng bao lâu 
trở thành vàng vọt, không phát triển. Những 
người nông dân quanh đó liền lập tức sử dụng 
thuốc trừ sâu phun xịt liên tục. Vì thế, đám 
đậu phộng của nhà chùa trở thành nơi trú ẩn 
của đám côn trùng. Trong khi những ruộng 
đậu chung quanh ngày càng xanh tốt trở 
lại thì ruộng đậu của chùa vẫn cứ vàng vọt, 
tưởng như sắp chết cả. 


Mấy chú tiểu trong chùa thấy vậy nóng 
lòng, muốn sử dụng thuốc trừ sâu để cứu lấy 
ruộng đậu, nhưng thầy Nhuận Châu và các 
thầy khác đều ngăn lại. Quý thầy nói: “Vì sự 
sống của mình mà diệt sự sống của muôn loài, 
như vậy đâu có hợp với lòng từ bi của nhà 
Phật? Huống chi, ruộng đậu này có mất sạch 
thì chúng ta cũng chưa đến nỗi phải chết, vậy 
sao lại nỡ dứt đi con đường sống của muôn 
vạn côn trùng?” 


Tuy nói thì nói vậy, nhưng trong điều kiện 
kinh tế khó khăn khi ấy, phần thu hoạch mỗi 


88 


TÂM TỪ BI CHUYỂN HÓA CÔN TRÙNG 


năm của đám đậu phộng này là một phần 
chính yếu cho sự sống của tăng chúng trong 
chùa, nên quý thầy cũng không khỏi lo lắng. 
Vì thế, mấy hôm sau thầy Nhuận Châu liền 
mời thêm mấy thầy nữa cùng đi lên đám đậu 
phông. Thầy đứng ở đầu đám đậu phộng, lâm 
râm khấn nguyện rằng: “Hết thảy các chúng 
sinh côn trùng xIn hãy nghe đây. Quý vị cũng 
vì sự sống mà nương náu nơi đây. Chúng tôi 
cũng vì sự sống mà phải gieo trồng đám đậu 
phộng này. Nay chúng tôi không đành lòng 
làm hại quý vị, chỉ mong quý vị hạn chế sự 
tàn phá, để tăng chúng trong chùa còn thu 
hoạch được đôi chút.” Khấn nguyện như vậy 
rồi, các thầy cùng nhau trì chú Đại bi ngay 
tại đám đậu phông, cầu sức gia hộ của thần 
chú để chuyển hóa tình trạng bế tắc này. 


Thật kỳ diệu! Khoảng vài tuần sau đó, khi 
ra thăm lại đám đậu phộng, quý thầy đều 
ngạc nhiên khi thấy sự tàn phá trên đám đậu 
phộng dường như không còn nữa. Đám đậu 
phộng tuy vẫn chưa hết màu vàng vọt nhưng 
đã thấy đâm lá non và phát triển đôi phần. 


Kỳ lạ hơn nữa, đến vụ thu hoạch thì mỗi 
gốc đậu của nhà chùa đều sai trái, chắc hạt, 


89 


Công đức phóng sinh 


dù cây đậu rất vàng vọt, ốm yếu. Trong khi 
đó, những đám đậu quanh đó tuy xanh tốt, 
rậm rạp nhưng khi nhổ lên lại chẳng được 
mấy trái! Năm ấy, chùa Đức Sơn được một 
mùa bội thu kỳ diệu, và cũng được một bài 
học thực tế vô cùng quý giá rằng lòng từ bi có 
thể chuyển hóa được tất cả. 


THỰC HÀNH PHÚNG SINH CHUYỂN Húñ 
6Iñ BÌNH 


( ách đây ít lâu, tôi lại có địp ghé thăm 
thầy Nhuận Châu và vô cùng ngạc 
nhiên khi thấy thầy đang sử dụng một chiếc 
máy tính xách tay đời mới nhất! Là những 
người làm công việc biên khảo và dịch thuật 
kinh điển, chúng tôi ai cũng ao ước có được 
một chiếc máy tính xách tay cấu hình mạnh, 
vì như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc, 
nhất là những khi có việc phải đi lại nhiều 
nơi. Tuy nhiên, với một tăng sĩ sống đời đạm 
bạc như thầy Nhuận Châu mà có tiền để mua 
chiếc máy tính xách tay này thì quả là điều 
khác lạ. Dù được quen biết thầy đã lâu, nhưng 
tôi cũng thấy khó hiểu được sự kiện này. 


90 


THỰCHÀNHPHÓNGSINHCHUYỂNHÓAGIAĐÌNH 


Khi tôi đánh bạo thưa hỏi, thầy bật cười 
vui vẻ rồi nói: “Chuyện dài lắm, nhưng nói 
tóm một điều là tôi làm gì có tiền để “xài sang 
đến thế! Chiếc máy tính này là của một người 
Phật tử mua gửi cúng dường cho tôi. Còn nhân 
duyên vì sao mà có sự cúng dường này tôi sẽ 
kể cho anh nghe. Tôi nghĩ, khi nào có dịp anh 
cũng nên kể lại cho nhiều người cùng biết.” 


` _ Ậ» Ẩ: Â A3 K & XÀ 
Và rôi thây chậm rãi kể lại cho tôi nghe 
đầu đuôi câu chuyện. 


Đố là, cách đây khoảng một năm, có một nữ 
Phật tử là Việt kiều về thăm quê, được một 
người đệ tử của thầy Nhuận Châu giới thiệu 
về thầy nên sau khi trở về nhà ở nước ngoài 
liền viết cho thầy một bức thư khá dài. Trong 
thư, bà than vãn về vô số những chuyện rắc 
rối gần đây liên tục xảy ra với gia đình bà, 
nhất là những bất đồng giữa mọi người trong 
gia đình mà hầu như chẳng bao giờ có thể 
thấy được nguyên nhân rõ ràng. Cuối cùng, 
bà khẩn thiết xin thầy một lời chỉ dạy, một 
lời khuyên bảo, rằng bà phải làm gì để có thể 
sớm giải tỏa được những khó khăn trong cuộc 
sống như thế này? 


Thầy Nhuận Châu nói: “Thú thật, có lẽ 


91 


Công đức phóng sinh 


đây là yêu cầu khó nhất đối với tôi từ xưa 
nay. Tôi chưa từng biết qua người nữ Phật 
tử này cũng như gia đình của bà, càng không 
thể hiểu được nội tình những sự rắc rối, khó 
khăn mà bà đang gánh chịu. Như vậy làm 
sao có thể giúp bà ấy một lời khuyên cụ thể? 
Nhưng bà cứ một mực đặt niềm tin nơi tôi, 
khẩn thiết cầu mong tôi chỉ giúp cho bà một 
lối thoát trong hoàn cảnh bế tắc hiện tại. Vì 
thế, tôi nghĩ chỉ có một phương pháp duy 
nhất là phải tạo phước đức để hóa giải những 
tội nghiệp từ trước. Mà muốn tạo phước đức 
một cách nhanh chóng nhất thì không gì 
bằng thực hành phóng sinh. Thế là tôi viết 
thư cho bà ấy, khuyên bà hãy kiên trì thực 
hành hạnh phóng sinh trong 6 tháng, sau đó 
hãy viết thư cho tôi biết kết quả. Ý tôi là sau 
thời gian này, với hạt giống thiện căn đã gieo 
trồng, hy vọng bà ta có thể sẽ sáng suốt hơn 
trong việc nhìn lại vấn đề. Và như vậy tôi mới 
có thể giúp bà đưa ra một lời khuyên, một 
giải pháp cụ thể nào đó...” 

Sáu tháng sau, quả nhiên thầy nhận được 
thư trả lời của người nữ Phật tử này. Kết quả 
hoàn toàn bất ngờ. Thầy không cần phải đưa 
ra thêm bất cứ một lời khuyên nào khác, vì 


92 


THỰCHÀNHPHÓNGSINHCHUYỂNHÓAGIAĐÌNH 


bà ta không còn đòi hỏi gì hơn nữa ngoài việc 
hết lời cảm ơn sự chỉ dạy của thầy. Mọi vấn 
đề đều đã được giải quyết một cách tốt đẹp 
đến không ngờ. Và hiện tại bà ta vẫn tiếp 
tục thực hành việc phóng sinh như một phần 
trong cuộc sống hằng ngày. Câu chuyện được 
bà kể lại như sau. 


Với sự hướng dẫn chi tiết trong thư của 
thầy Nhuận Châu, người nữ Phật tử này 
lập tức kính cẩn làm theo. Bà dành nhiều 
thời gian và tiền bạc để tìm mua các loài vật 
như chim, cá... và thả cho chúng trở về với 
tự nhiên. Chồng bà là một người nước ngoài, 
thấy bà làm như vậy thì lấy làm lạ, liền hỏi 
nguyên do. Theo lời dạy của thầy, bà nói rằng 
làm như vậy để được phước đức, cầu sự an 
ổn trong gia đình. Chồng bà không tin lắm, 
nhưng cũng không có ý cản trở. Không ngờ 
chỉ ít lâu sau đó, ông ta chợt nhận ra một 
điều lạ là mỗi khi họ dừng xe ở đâu đều có 
những bầy chim bay đến đậu quanh đó, cất 
tiếng kêu ríu rít. Khi xe lăn bánh rồi chúng 
vẫn còn bay theo một đoạn xa như tiễn biệt. 
Rồi ít lâu sau nữa, sáng nào khi họ chạy xe 
ra khỏi nhà cũng đều có những con chim bay 
đến chào mừng. 


93 


Công đức phóng sinh 


Người chồng bắt đầu tin rằng việc phóng 
sinh không phải là vô ích. Ông đã nhận ra 
rằng loài vật cũng có những tình cảm và sự 
biết ơn không khác loài người. Vì thế, ông 
cũng bắt đầu cùng tham gia vào việc mua 
chìm phóng sinh với vợ mình. Khi cùng nhau 
làm việc này, tình cảm của họ đối với nhau 
bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cả hai đều trở nên 
hòa nhã và biết lắng nghe, luôn tôn trọng và 
cảm thông với nhau. Những bất đồng giữa họ 
hóa ra chẳng có gì là phức tạp và khó giải 
quyết cả. Nhờ có dịp tìm đến tiếp xúc với 
những con vật trong điều kiện bị bắt nhốt, bị 
giam cầm, bị đe dọa mạng sống, nên họ mới 
nhận ra rằng cuộc sống tự do của họ là đáng 
trân quý biết bao nhiêu. Và những va chạm 
xích mích hằng ngày trước đây đều trở nên 
vụn vặt không đáng kể khi so với sự may mắn 
lớn lao là họ đang được sống khỏe mạnh và tự 
do, không bị giam cầm hay đe dọa đến mạng 
sống. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn 
sau đó thì hai người đã trở nên một cặp vợ 
chồng hạnh phúc, hòa thuận. 


Dần dần, có những con chim tìm đến làm 
tổ quanh nhà họ, vì dường như chúng cảm 
thấy rằng sẽ được an ổn, được che chở. Thế là 


94 


THỰCHÀNHPHÓNGSINHCHUYỂNHÓAGIAĐÌNH 


họ liền nghĩ đến việc mua thực phẩm để cho 
chúng ăn vào mỗi buổi sáng. Sân nhà của họ 
không bao lâu trở thành một sân chim vào 
mỗi sáng, và cả hai đều không ngờ rằng việc 
“nuôi chim” lại có thể mang đến cho họ niềm 
vui vô cùng lớn lao như vậy. Chỉ cần nhìn 
những con chim thật dễ thương nhảy nhót 
vui vẻ và vô tư trên sân, không một chút lo 
lắng hoảng hốt, họ cảm thấy như mọi sự mệt 
nhọc của công việc đều tan biến. 

Một thời gian sau, công việc đòi hỏi họ 
phải chuyển đi một nơi xa, đành phải bán 
căn nhà đang ở. Lúc này, với tâm từ bi đã 
được nuôi dưỡng trong thời gian qua, họ thực 
sự lo lắng cho đàn chim khi không có họ nơi 
đây. Vì thế, họ đã đưa ra một điều kiện trước 
khi chấp nhận bán nhà là người chủ mới phải 
cam kết bảo vệ đàn chim quanh nhà. Ngoài 
ra, họ còn trích từ tiền bán nhà ra một số tiền 
lớn và để lại cho người chủ mới để mua thực 
phẩm cho chim ăn. Người mua nhà hết sức 
ngạc nhiên trước những yêu cầu của những 
người bán nhà mà ông ta cho là quá kỳ lạ, 
nên cố gạn hỏi nguyên do. Sau khi nghe hai 
vợ chồng người “nuôi chim” này kể lại cặn kẽ 
mọi việc xảy ra kể từ khi họ thực hành phóng 


95 


Công đức phóng sinh 


sinh, thật bất ngờ là người mua nhà liền phát 
tâm sẽ bỏ tiền mua thực phẩm cho chim ăn 
mà không cần hai vợ chồng người kia phải để 
lại số tiền ấy. 

Sau khi viết thư kể lại cho thầy Nhuận 
Châu nghe về mọi sự chuyển biến trong thời 
gian thực hành phóng sinh theo lời dạy của 
thầy, vị nữ Phật tử kia cũng bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc và mong muốn được kính biếu 
thầy một món quà nhân dịp này. Được nghe 
nói về công việc biên khảo và dịch thuật của 
thầy, bà quyết định mua gửi tặng thầy một 
chiếc máy tính xách tay đời mới nhất. 


Có một điều thú vị là, cho đến nay thầy 
Nhuận Châu vẫn chưa từng gặp mặt vị nữ 
thí chủ kial 


THÁ Ñ DƯỢC TH0ÁT NỊN 


(: một người đáp thuyền đi xa. Lên 
thuyền, nhìn thấy có hai con cá đang 
bơi lội rất vô tư trong một cái thùng, có thể 
đến trưa sẽ bị giết để nấu nướng. Người ấy 
động lòng mới nói với chủ thuyền: “Anh bán 
hai con cá này cho tôi đi!” Chủ thuyền đáp: 
“Được, nhưng giá 2 con cá này rất đắt, đến 
96 


THẢ CÁ ĐƯỢC THOÁT NẠN 


300 đồng. Lúc nào anh muốn ăn, tôi sẽ làm 
thịt nấu nướng giúp anh.” Người ấy vui vẻ lấy 
ra 300 đồng tiền đưa cho chủ thuyền để mua 
hai con cá, lại nói rằng: “Hôm nay tôi không 
thích ăn cá, xin ông đừng nấu.” 


Cách một ngày sau, chủ thuyền lại hỏi: 
“Hôm nay nấu cá cho anh ăn nhé?” Người 
ấy lúng túng trả lời: “Đừng! Đừng! Hôm nay 
tôi ăn chay!” Thật ra anh ta không ăn chay, 
nhưng chẳng qua muốn viện lý do để không 
phải giết chết hai con cá đang bơi lội trong 
thùng, nên mới nói dối rằng mình ăn chay. 
Rồi anh ta thả cá xuống sông, trả lại mạng 
sống và sự tự do cho chúng. 


Lại cách một ngày sau, thuyền đang giong 
buồm trên sông, bỗng cuồng phong nổi dậy, 
sóng cao ngút trời, cả thuyền đều sợ khiếp 
vía. Đang lúc mọi người hốt hoảng quỳ lạy 
khẩn cầu Trời Phật cứu mạng, bỗng nhiên 
thấy từ trên mây hiện ra hai chữ “giả chay”. 
Mọi người ai cũng thấy rất rõ. Có người liền 
hỏi lớn: “Trên thuyền chúng ta có người nào 
giả chay?” Hỏi đến mấy lần như thế thì người 
ấy nghĩ thầm: “Chắc là mình giả ăn chay, xúc 
phạm luật trời. Nếu giấu không nói ra ắt là 


97 


Công đức phóng sinh 


làm hại tất cả mọi người.” Nghĩ vậy rồi lập 
tức lớn tiếng trả lời: “Là tôi, là tôi đây!” Mọi 
người đều nói: “Vậy ông nhảy xuống nước đi.” 
Rồi hè nhau xô đẩy anh ta xuống nước. Bỗng 
đâu trên mặt sông trôi đến một tấm ván lớn. 
Người ấy vừa bị đẩy xuống sông, bắt được 
tấm ván liền bám chặt vào một cách an toàn. 
Ngay khi ấy, một trận gió lớn đẩy anh tấp 
vào bờ và được người cứu sống. Nhìn lại chiếc 
thuyền kia không chịu nổi sóng to gió lớn đã 
lật úp, toàn bộ những người trên thuyền đều 
chết chìm, làm môi cho cá. 


Chúng ta thử nghĩ xem, người giả ăn chay 
này, chính nhờ khởi lên một niệm từ bi làm 
việc phóng sinh mà hóa ra đã cứu được mạng 
sống của chính mình! 


Áb khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
giáng sinh nơi cõi đời ô trược này, 
thuyết pháp giáo hóa muôn loài, chúng sinh 
mới hiểu được lý nhân quả báo ứng, sát sinh, 
phóng sinh. Trong kinh Kim Quang Minh, 
phẩm Lưu thủy trưởng giả tử có nói về tiền 


98 


DÙNG VOI CHỞ NƯỚC 


thân của ngài khi còn hành đạo Bồ Tát, đã 
trải lòng từ bi dùng voi chở nước cứu mạng 
chúng sinh. Câu chuyện như sau. 


Thuở xưa, ở Ấn Độ có một hiền giả, là con 
của một vị trưởng giả, có lòng nhân từ. Ngày 
kia, nhân có việc ra ngoài, nhìn thấy bên cạnh 
núi có một ao nước rộng lớn đang bị khô cạn. 
Trong hồ, có một đàn cá đến hàng vạn con 
đang sống. Trên trời thì nắng gắt, còn dưới ao 
lại cạn khô dần trong nay mai, tất cả những 
con cá đều đang nằm thoi thóp chờ chết. 


Vị hiền giả thấy rồi liền sinh lòng thương 
xót, lập tức về triều, vào cung yết kiến quốc 
vương, xin vua mở rộng lòng từ bi cấp cho 
20 con voi trắng lớn để vận chuyển nước về 
đổ vào ao, giúp cho những loài động vật kia 
thoát nạn khô cạn. May thay! Vị quốc vương 
này là đệ tử Phật, trước đã quy y Tam bảo. 
Sau khi nghe lời cầu thỉnh của vị hiền giả, 
quốc vương hoan hỷ chuẩn tấu. 


Đau đó, hai cha con hiền giả cùng đi đến 
quán rượu, mượn nhiều bình chứa rượu lớn, 
cho nước vào đầy rồi dùng voi chở đến đổ vào 
ao khô. Cứ mang nước đến rồi trở về lấy nước, 


99 


Công đức phóng sinh 


nhiều lần qua lại mà không cảm thấy mệt 
nhọc chút nào, chỉ nghĩ đến sự sống còn của 
bầy cá dưới ao mà cố gắng không ngừng. Ông 
trời hình như cảm động tấm chân tình đó, 
nên đã bắt đầu rưới xuống những trận mưa 
lớn, thấm nhuần muôn loài cùng vạn vật, ban 
sự sống cho muôn vạn sinh linh. Cuối cùng, 
hàng vạn mạng sống trong hồ đã được cứu 
sống. Vị hiền giả thấy thế lòng vô cùng hoan 
hỉ, lại còn vì đàn cá nói pháp vô thường, khổ, 
không, vô ngã... Đàn cá số đông đến mười 
ngàn con, đã có phúc duyên được cứu sống 
lại nhờ nghe pháp, hiểu rõ lý nhân quả báo 
ứng, phát tâm bỏ ác làm lành, nên ngay trong 
ngày cùng bỏ thân cá, thần thức thác sinh lên 
cõi trời Đao-lợi, hưởng phước vô cùng. 


- 


(?mụ kể rằng có chú sa-di là đệ tử 
của một bậc cao tăng. Vị này đã tu 
chứng Túc mạng thông, biết đệ tử của mình 
sẽ bị chết yếu và thời gian sống chỉ còn 7 ngày 
thôi. Ngài bèn gọi chú sa-d¡ đến cho phép về 
gia đình thăm mẹ và người thân, dặn đến 


100 


SA DI CỨU ĐÀN KIẾN 


ngày thứ tám hãy trở lại chùa. Bổn ý của 
ngài là muốn chú sa-di khi từ giã trần gian 
này được chết trong vòng tay ấm cúng của gia 
đình, bên cạnh người thân. 


Khi thăm mẹ và người thân xong, chú sa- 
di trỏ về chùa đúng thời hạn quy định. VỊ 
thầy thấy đệ tử chẳng những không chết mà 
dung mạo lại thêm tươi tắn, trong lòng cảm 
thấy kỳ lạ. Ngài liền nhập định tìm xét lý do. 
Hóa ra, chú sa-di trên đường trở về thăm nhà 
gặp một trận mưa lớn, nên tìm nơi trú. Sau 
khi hết mưa, chú định tiếp tục lên đường, 
chợt thấy bên hè nhà có một đàn kiến rất 
đông đang bị nước cuốn trôi. Chúng cố dùng 
chân quờ quạng tìm chỗ bám víu, cố chống 
chọi với cơn đại nạn. Có con vì yếu sức đành 
buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn trôi số 
phận nhỏ nhoi của mình. Thấy rồi, chú sa- 
đi chạnh nghĩ: “Bầy kiến kia nào có khác chỉ 
người, cũng đang cố gắng giành giật lấy sự 
sống trong tự nhiên. Trong lúc gian nan nguy 
cấp này, sao ta lại không cứu giúp?” Thế là, 
chú sa-d¡i nhặt một cành cây bên cạnh bắc 
qua làm cầu, lần lần cứu đàn kiến ra khỏi 
dòng nước. 


101 


Công đức phóng sinh 


Khi ấy, vị thầy liền gọi chú sa-di đến và 
nói: “Ta cho con về quê thăm mẹ là vì biết 
mạng sống của con chỉ còn không quá 7 ngày. 
May nhờ con biết khởi lòng từ bi cứu sống cả 
đàn kiến đông đảo, nên công đức lớn lao ấy 
đã giúp con được kéo dài tuổi thọ, được thêm 
tướng tốt”. 


Quả nhiên, về sau chú sa-di ấy thọ đến 
80 tuổi. Và sau sự việc đó chú càng tinh tấn 
tu hành, chứng được quả A-la-hán, vĩnh viễn 
dứt mọi nỗi khổ trôi lăn trong sáu đường. 


THẦY BÙỦ THẢ 0ñ LÝ NGU 
‹) 


G- địa phương kỉa có một thầy để 
họ Khuất. Một hôm đang đi dạo bên 
bờ sông, thấy ngư phủ câu được một con cá lý 
ngư màu đỏ, định đem ra chợ bán. Khi nhìn 
con cá đang giãy giụa, thầy Khuất bỗng khởi 
lòng từ bi, thấy như ánh mắt đau đớn của nó 
đang hướng về thầy cầu cứu. Lòng không nõ 
nhìn thấy cảnh ấy, thầy liền bỏ tiền mua lại 
con cá, xong đem đến chỗ vắng thả lại xuống 
sông. 


102 


BẦY CHIM CHÔN CẤT ÂN NHÂN 


Về sau, thầy mang chứng bệnh trầm 
trọng, sắp phải qua đời. Một đêm, đang nằm 
thoi thóp trong phòng, bỗng mơ thấy có một 
người tướng mạo oai phong lẫm liệt, tự xưng 
là Long vương. Long vương bảo thầy Khuất: 
“Thọ mạng của tiên sinh lẽ ra đến đây đã dứt, 
song vì thầy có lòng từ bi cứu mạng con ta là 
thái tử Long cung nên được phước báu, có thể 
sống thêm 12 năm nữa.” Nói xong biến mất. 
Năm ấy, Khuất tiên sinh mới được 48 tuổi. 


Thầy Khuất tỉnh dậy, bệnh tật dường 
như tiêu mất, trong người khỏe khoắn bình 
thường. Từ đó tiếp tục sống cho đến 60 tuổi, 
rồi không bệnh mà chết, con cháu đông vầy, 
nhiều đời vinh hiển. 


` lẻ 


'Ƒ”? Lương vốn là người quê mùa 
nhưng lòng dạ rất nhân hậu, tuy 
cảnh nhà nghèo túng nhưng thường làm việc 
cứu vật phóng sinh. 


Mỗi lần đi đâu, thấy những con chim bị 
người giăng bẫy bắt nhốt trong lồng, ông liền 
đem tiền dành dụm mua chim rồi thả chúng 


105 


Công đức phóng sinh 


bay đi. Lúc mở cửa lông để thả chim, nghe 
tiếng chim kêu ríu rít, rồi bay lượn vòng trên 
hư không trông rất tự do tự tại, lòng ông cảm 
thấy vui thích, khoan khoái. Và như thế, ông 
cũng không biết là mình đã thả được bao 
nhiêu bầy chim rồi, cho dù cuộc sống của ông 
vẫn nghèo thiếu. 


Ông mất vào năm 70 tuổi. Do không có 
người thân cũng không có bằng hữu, lại thêm 
gia cảnh nghèo khó nên không có tiền của để 
lại lo việc tang ma, không người chôn cất. Cuối 
cùng, người ta đem thi thể của ông bỏ nằm ở 
vùng núi ngoài thành, trông rất thê thảm. 


Bỗng dưng, có một bầy chim cả ngàn vạn 
con cùng bay đến, đông rợp cả bầu trời. Trong 
miệng mỗi con ngậm một cục đất, bay nhả 
thành hàng trên thi thể của Tôn Lương. 
Không quá một ngày đã chất đầy đất lên như 
một ngọn đồi lớn. 


Tôn Lương đã được an táng một cách hy 
hữu như thế. Mọi người chung quanh thấy việc 
kỳ lạ, họ cố tìm nguyên nhân. Cuối cùng mới 
hiểu, do vì lúc sanh tiền Tôn Lương thường 
mua chim phóng sinh, bầy chim cảm ơn cứu 
mạng nên ngậm đất đắp mộ để báo đáp. 


104 


PHÓNG SINH TĂNG TUỔI THỌ 


PHÚNG SINH TĂNG TUỔI THỤ 


N” hiệu Đạo Quang nhà Thanh 
(1821-1850), có vị Thái thú Đồ Cầm 
Ô, trước lúc làm quan đã từng bệnh rất nặng, 
lại thêm uống nhầm thuốc nên suýt phải mất 
mạng. Trong lúc nguy ngập sắp từ trần, Thái 
thú phát nguyện: “Nếu được tai qua nạn khỏi, 
nguyện sám hối nghiệp chướng đã gây tạo, 
làm tất cả việc lợi ích cho mọi người.” Công 
danh phú quí đối với ông giờ đây như nước 
chảy mây bay, không còn vướng bận nữa. 

Đêm nọ, Thái thú nằm mộng thấy đức 
Quán Âm Đại sĩ hiện ra nói rằng: “Đời trước 
ngươi đã từng làm quan ở nước Sở, do xử lý 
công việc quá nghiêm khắc nên tổn thương 
đến lòng nhân hậu. Tuy công tâm làm việc 
nhưng cũng bị quả báo giảm mất tước vị và 
bổng lộc, thêm nữa là hay sát sinh hại vật 
nên đời nay quả báo phải bị chết yếu. May sao 
trong lúc bệnh ngươi đã phát thệ nguyện kiên 
cố, niệm niệm đều mong được làm lợi ích cho 
chúng sinh, không mảy may có tâm oán trách, 
nên thay đổi được nghiệp báo, có thể tạm qua 
được cơn bệnh này. Nhưng chỉ có mỗi một việc 
phóng sinh mới có thể tăng thêm phúc lộc và 
tuổi thọ, ngươi cần phải cố gắng. 


105 


Công đức phóng sinh 


Đau khi tỉnh giấc, Thái thú ghi nhớ rõ 
ràng từng lời trong giấc mơ và hối hận về 
những lỗi lầm của mình đã tạo từ trước, nên 
càng quyết tâm sửa ác tu thiện và cùng gia 
đình đồng giữ giới không sát sinh, lại thường 
xuyên làm việc phóng sinh. 


Mùa đông năm ấy, vua ban chiếu lệnh đưa 
ông đến nhậm chức Thái thú Cửu Giang - 
Viên Châu. Phước báo đến với ông quá bất 
ngờ, ân đức vượt trội, khiến ông càng tích cực 
làm lành hơn nữa. Sang mùa đông năm sau, 
ông lành bệnh, lại còn khỏe mạnh hơn xưa. 
Đó là do phước báo phóng sinh cảm nên vậy. 


PHÚN6 SINH DƯ PHƯỚỨC, SÚN6 LÂU 


Áá - kia, ở Tô Châu có một người tên 
Vương Đại Lâm, cả đời rất thương 
mến loài vật. Bất kể là loài vật nào ông cũng 
yêu thương và thường mua những con vật bị 
bắt đem phóng sinh. 

Khi thấy trẻ em trong thôn làng bắt các 
loài vật như cá, chim để vui chơi, ông liển 
dùng lời nhẹ nhàng khuyên răn, giải thích là 
làm như thế sẽ giảm lòng từ bi. Sau đó còn 


106 


PHÓNG SINH ĐƯỢC PHƯỚC, SỐNG LÂU 


.À 2 ^ A* T1AZ ^ À» 
đem tiên cho bọn trẻ để đối lấy con vật, rồi 
tìm chỗ an toàn thả chúng đi. 


Ông thường khuyên nhủ thanh thiếu niên: 
“Khi còn trẻ, các con cần rèn luyện đức tính 
nhân từ, thương mến sinh mạng chúng sinh, 
các con không nên nuôi dưỡng thói quen tàn 
nhẫn, giết hại chúng nó.” 


Đám trẻ trong làng đều nghe theo lời 
khuyên dạy chân tình của ông, nên trở thành 
những đứa trẻ hiền lành, ngoan ngỗn, hiếu 
thảo, thương người. Cha mẹ, người thân của 
chúng, ai cũng vui mừng khôn kể. Cho đến 
các bậc phụ huynh của những làng lân cận 
thấy thế, cũng bắt chước phương pháp ấy mà 
dạy dỗ con mình. 

Có thời gian, Vương Đại Lâm bệnh nặng 
sắp chết, trong cơn mê sảng bỗng nghe có 
người nói với ông: “Ông cả đời thương vật 
phóng sinh, phước báu và công đức vô lượng, 
nên được tăng tuổi thọ, sống thêm 36 năm 
nữa”. 

Sau đó, ông được lành bệnh. Sống thọ đến 
năm 97 tuổi mới từ biệt cõi đời. Con cháu năm 
đời đều vinh hiển và cùng sống chung trong 
một đại gia đình, thật hạnh phúc. 


107 


Công đức phóng sinh 


NV. thời Trần - Tùy, Đại sư Trí Khải 
là Tổ sư của tông Thiên Thai. Vua 
Tùy Dạng Đế kính ngài là bậc đạo hạnh, nên 
ban hiệu là Trí Giả. 

Đại sư cảm thương cho sự tàn ác của người 
đương thời, giết hại muôn vạn sinh linh chỉ 
vì tìm cầu chút vị ngon nhất thời của cái lưỡi. 
Ngài muốn khuyến hoá mọi người phát triển 
tâm từ bi, nên đã cùng với nhiều đệ tử đi quyên 
góp khắp nơi. Số tiền xin được, ngài mua một 
miếng đất rộng dài, ra sức đào ao thả cá, lại 
khuyên dạy người đời giữ giới không sát sinh 
và phóng sinh. Đồng thời, ngài tâu lên triều 
đình xin vua hạ lệnh cấm không được bắt 
cá trong ao. Đến niên hiệu Trung Quán nhà 
Đường vẫn còn giữ nguyên lệnh ấy. 


Bang các đời vua khác, đều là các vị minh 
quân cùng các bậc cao tăng đồng xướng đạo 
dẫn đường dạy mọi người tu Mười điều lành. 
Niên hiệu Càn Nguyên, đời vua Đường Túc 
Tông, triều đình từng hạ chiếu ra lệnh cho các 
châu, huyện đều phải đào ao phóng sinh. Niên 
hiệu Thiên H1 năm đầu, đời Tống Chân Tông, 


108 


THƯƠNG CON ĐỨT RUỘT 


cũng hạ chiếu lệnh bắt mọi người mở rộng việc 
đào ao thả cá. Tây Hồ ở Hàng Châu trước kia 
cũng là một ao phóng sinh, hiện nay là một 
thắng cảnh danh tiếng tại Trung Quốc. 


EKhi nhà Minh lên ngôi, Đại sư Liên Trì đã 
từng ở nơi đây tạo thêm hai ao phóng sinh, 
còn lập bia ghi chép sự lợi ích của việc phóng 
sinh hộ vật, và truyền rộng khắp thiên hạ. 
Từ đó cho đến nay, phong tục hay đẹp này đã 
ảnh hưởng sâu rộng trong nhân gian, người 
có lòng nhân, phát tâm từ bi thật vô số kể. 


THƯƠNG 60N BỨT RUỘT 


1): Tấn bên Trung Hoa, tại xứ Nhữ 
Nam có một người tên Hứa Chân 
Quân, thuở thiếu thời có thú vui săn bắn. 
Ngày kia, anh vào rừng săn thú, bắn trúng 
một nai con. Vừa định buông cung đến bắt 
nai, bỗng đâu có bóng con nai lạ từ xa phóng 
lại gần xác nai con, dùng miệng liếm trên vết 
thương của con vật. Nó không màng đến kẻ 
thù đang đứng bên cạnh, bao nguy hiểm đang 
rình chờ, chỉ cất lên tiếng kêu sầu não và bày 
tỏ cử chỉ yêu thương với con vật đã chết. 


109 


Công đức phóng sinh 


Hứa Chân Quân nghĩ chắc đây là con nai 
mẹ, mới có cử chỉ trìu mến với chú nai nhỏ 
như thế, nên cũng chạnh lòng thương cho tình 
mẫu tử của chúng nó. Chỉ lát sau, nai mẹ ngã 
xuống đất chết. Hứa Chân Quân mang hai 
con nai trở về nhà, định xẻ thịt nấu thức ăn, 
phần còn lại sẽ đem phơi khô làm lương thực 
khi cần. Anh dùng dao mổ bụng nai mẹ trước, 
mới thấy là lá gan của nó đã nát ra, còn ruột 
thì đứt thành từng đoạn nhỏ. Thấy rồi, Chân 
Quân cảm động cho tình mẫu tử sâu đậm của 
loài vật, càng nghĩ càng thương đến ứa nước 
mắt. Từ đó, Quân vô cùng hối hận, bẻ gảy 
cung tên và từ bỏ nghề săn bắn. 

Tất cả loài vật đều có tình mẫu tử thiêng 
liêng như con người không khác. Giây phút 
sinh ly tử biệt, người mẹ nào không thương 
xót con mình. Hơn nữa, người mẹ còn bất chấp 
cả nguy hiểm đang chờ, chỉ một bề muốn cứu 
con thoát khỏi hoạn nạn. 


Nai mẹ kia nào khác với con người, thương 
con đến tan nát cả ruột gan. Ôi! Trên đời còn 
có gì sâu nặng hơn tình mẫu tử ư! Người ta 
sao nỡ vì miếng ăn ngon mà gây ra sự chia lìa 
sinh ly tử biệt? 


110 


ĐỨT LƯỠI VÌ DAO MỔ TRÂU 


Về sau, Hứa Chân Quân được tiến cử làm 
quan. Nhân ý thức cuộc danh lợi chỉ như 
sương trên đầu ngọn cỏ nên đã sớm từ quan, 
lui về ở ẩn, theo thầy học đạo. Sau đó, ông 
chu du khắp nơi cứu dân độ thế, dạy người 
làm lành, lánh dữ. Sau khi tạ thế, vẫn còn 
hiển linh giúp dân. Vua Tống truy phong là 
Thần Công Diệu Tế Chân Quân, người đời gọi 
là Hứa Chân Quân hay Hứa Tình Dương. 


B. SÁT SINH CHỊU ÁC BÁO 


ĐỨT LƯỠI VÌ DR0 MỔ TRÂU 


Í<+ đây, ở vùng Giang Tô, huyện 
Thường Thục, cạnh sông Hoàng Hà, 
trong ngôi nhà tranh nghèo lụp xụp có một 
người sống bằng nghề giết trâu. Cứ mỗi lần 
người ấy sắp làm thịt trâu, thì việc đầu tiên 
là cắt lấy lưỡi. Tội cho những con trâu bạc 
phước, đang còn sống mà bị người cắt lấy 
lưỡi, đau đón vô cùng, rống tiếng kêu đau. 
Vậy mà người ấy không một chút động lòng, 


111 


Công đức phóng sinh 


thản nhiên coi như chuyện bình thường. Khi 
hoàn tất công việc, người ấy đem lưỡi trâu về 
nhà ngâm rượu, đúng ngày đem ra nhâm nh, 
hả hê với thức ăn đặc biệt do mình chế biến, 
chỉ riêng trâu ngậm ngùi. 

Có một hôm, ông để con dao mổ trâu phía 
trên cánh cửa ra vào, chợt nghe tiếng hai 
con chuột kêu rúc rích trên ấy. Tò mò, ông 
muốn biết xem chúng làm gì, nên bước lại 
gần ngước đầu nhìn lên. Thì ra hai con chuột 
kia nghe mùi tanh từ con dao mổ, tưởng là có 
thức ăn ngon nên đến tranh nhau, nào ngờ 
đụng vào con dao rơi xuống trúng ngay miệng 
của người đồ tể ấy, khiến cho đầu lưỡi của ông 
đứt lìa. Ông đau đớn giẫy giụa hổi lâu rồi mới 
chết. 

Người đồ tế kia một đời sát sinh hại vật, 
thói quen thành nghiệp, nên dửng dưng trước 
những đau đớn của loài vật. Ưa thích rượu 
thịt, cắt lưỡi chúng sinh, tội nhiều biết bao! 
Nếu ông hiểu được lý nhân quả nghiệp báo 
thì có lẽ đã lường trước được sự báo ứng mà 
dè dặt trong hành động, không để cho tâm 
hiếu sát sai khiến, hẳn đã biết dừng dao tạo 
nghiệp, không gây thương tổn cho loài vật 
như thết 


112 


ĐAU ĐỚN SUỐT BA THÁNG 


DRU ĐỨN SUÚT BR THNG 


N- miền Giang Tô, thuộc trấn Nam 
Tường, huyện Gia Định, bên cạnh 
sườn núi phía nam, có một người tên Tào 
Thăng Nguyên, rất thích ăn thịt chó, thường 
giết chó để ăn thịt. 

Hôm ấy, Tào Thăng Nguyên đem con chó 
đã giết chết ngâm vào trong chậu nước, đang 
lúc tính toán sẽ phân chia thịt chó ra mấy 
phần. Bỗng con chó từ trong chậu nước ngồi 
bật dậy nhảy cao khoảng một thước, đầu sấn 
vào Tào Thăng Nguyên há miệng thật lớn 
cắn một cái, máu từ thân người của hắn chảy 
ra dầm dề. Quá đau đớn nên hắn hôn mê bất 
tỉnh. Trong cơn mê hắn nhớ lại tất cả cảnh 
hắn đã từng giết chó, và bị vô số chó chạy 
theo rượt cắn, nên sợ hãi kêu la. Người bàng 
quan không một ai dám nhìn tình trạng thê 
thảm của hắn. 


Sau khi Tào Thăng Nguyên bị chó cắn, kiếm 
tìm thầy thuốc trị bệnh, nhưng thuốc thang 
đều vô hiệu, bệnh không chút thuyên giảm. 
Thế rồi, vết thương càng ngày càng thêm lở 
loét, đau nhức thấu ruột gan, kêu khóc suốt 
ngày đêm, trọn ba tháng rồi mới chết. Quanh 


113 


Công đức phóng sinh 


vùng ấy, những người thích ăn thịt chó, thấy 
sự việc xảy ra như thế, lòng lo sợ bị quả báo 
nên không dám giết chó ăn thịt nữa. 


0ẮT LƯỠI THÚ ẬT SINH 0N KHUYẾT TẬT 


'Ƒz sách Pháp Uyển Châu Lâm có 
ghi: Đời Đường Cao Tổ, niên hiệu Vũ 
Đức, có một nông phu rất hung ác. Sáng nọ, 
như thường lệ ông ra thăm đồng ruộng. Từ 
xa, ông trông thấy con trâu của nhà hàng xóm 
đang nhởn nhơ ăn lúa và giẫm đạp lên đám 
ruộng tươi tốt của ông. Giận quá, ông chạy 
đến nắm chặt lấy đầu trâu, lấy dây dàm quấn 
vào lưỡi trâu rồi dùng sức kéo mạnh một cái. 
Tức thời, lưỡi con vật bị đứt lìa, trông tình 
trạng của con vật trông thật thê thảm, đáng 
thương. Miệng đầy máu tuôn ra xối xả, khua 
dậm chân nhìn thấy rất đau đón, nhưng hình 
như biết lỗi nên không dám rên la. Mọi người 
thấy vậy đến vây quanh xem rất đông. Thấy 
thảm cảnh của con trâu, ai nấy đều chỉ trích 
sự tàn nhẫn của người kia. 


Thời gian sau, người nông phu ấy lập gia 
đình, sinh được ba đứa con. Cả ba đứa trẻ đều 


114 


NGƯỜI TÀN ÁC CHẾT ĐAU ĐỚN 


bị câm. Mọi người nhân sự việc này mà xét 
đoán lý nhân quả. Bởi do lòng dạ tàn nhẫn mà 
ngay trong cuộc sống hiện tại của người nông 
phu kia bị chiêu cảm quả báo đau khổ như 
thế. Lý nhân quả không sai chạy chút nào. 


NGƯỜI TÀN 0 PHÉT DAU ĐỨN 


ị | rước đây có một vị tri huyện họ 
Trương, đặc biệt thích ăn món chân 
ngỗng và trái tìm của con dê còn sống. 


Mỗi lần muốn ăn món chân ngỗng, trước 
tiên ông sai người bắt ngỗng bỏ vào chảo 
sắt, sau đó đốt lửa. Nhưng phải là lửa lớn 
thì chân ngỗng mới ngon. Do vậy, ngọn lửa 
từ dưới lò được quạt cháy dữ dội, đỏ rực một 
vùng. Thương cho con ngỗng bị sức nóng của 
lửa đốt, hoảng hốt nhảy loạn cả lên. Nó quạt 
đôi cánh cố vùng lên khỏi nắp chảo, xoay bên 
này, bên kia, miệng kêu la nghe rất thảm. 
Ban đầu con ngỗng còn phản ứng mạnh, 
nhưng dần rồi nó quằn quại trong lòng chảo 
nóng, đến nỗi không còn cất tiếng kêu được 
nữa. Đôi chân của nó bị đốt phồng to lên, máu 
toàn thân tụ về, đau đớn khôn xiết, nhưng đó 


115 


Công đức phóng sinh 


là chỗ mà người đời cho là món ăn đặc biệt. 
Thế rồi, nó liền bị người cắt đứt đôi chân. Lại 
tiếp tục đun nấu cho đến khi toàn thân ngỗng 
đều chín tới. 

Thử tưởng tượng như việc này mà xảy ra 
với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì 
quả là một cực hình không sao tưởng tượng 
nổi! Vậy mà có người lại nỡ làm như vậy với 
con vật chỉ vì một miếng ăn ngon. Thật tàn 
ác biết baol 


Còn khi muốn ăn món dê, thì ông bắt trói 
con đê treo trên đầu cây cột sau bếp. Rồi 
dùng dao đâm xuyên ngực, xương sườn của 
con đê, sau đó mới moi lấy trái tim dê đem 
đi nấu nướng. Con dê đau đớn kêu la thảm 
thiết! Tiếng kêu của nó nghe rất sầu não, đôi 
mắt ngoái nhìn quanh quất như tìm vị cứu 
tỉnh, hai chân lay động như muốn vượt khỏi 
xích xiềng. 


Thế rồi, sau thời gian thụ hưởng như thế, 
thân của vị Tri huyện kia bỗng sưng phù lên, 
đầy mụn nhọt độc, chạy chữa thế nào cũng 
không hết, rên la đau đón suốt ngày. Và tri 
huyện bị quả báo hiện tiền kia, mang chứng 
bệnh thống khổ hành hạ rất lâu mới chết. 


116 


NGƯỜI LÀM ÁC PHẢI BỊ CHẾT THÊ THẢM 


NGƯỜI LÀM Í( PHÁI BỊ HẾÉT THÊ THÁM 


1): Thanh, niên hiệu Ung Chính, tại 
huyện Quỳ Hưng, tỉnh Triết Giang 
có người họ Ngụy thường theo nghiệp săn 
bắn. Người này dùng súng bắn chim thú và 
các loài ếch, nhái, rùa... rất giỏi, chuyên pha 
thuốc độc để giết cá, phá hủy tổ chim, sát 
sinh hại vật vô số kể, nghiệp ác của hắn thật 
không kể xiết. 


Mọi người chung quanh thấy thế tìm đủ 
mọi cách khuyên nhủ, còn đưa ra những việc 
về nhân quả báo ứng, mong rằng ông Ngụy 
biết sợ hãi hối hận mà giảm bớt việc sát sinh. 
Nhưng ông Ngụy không những chẳng nghe 
lời khuyên bảo mà còn cười chê những lời ấy 
là vô căn cứ. 

Càng về sau, ông ta tạo tội càng nhiều. 
Nhưng chẳng bao lâu, trên người ông mọc lên 
nhiều mụn nhọt độc, khắp thân phồng lên vô 
số bọc nước. Trong mỗi mụt nước có chỗ cứng 
như một viên sắt tròn. Tiếp đó da dẻ bị cháy 
sém, bắp thịt lở loét, ung mủ rồi dần dần thối 
rửa. Ông nằm trên giường bị bệnh khổ hoành 
hành, đau đớn kêu la không sao kể xiết. Căn 
bệnh kỳ lạ ấy hành hạ ông cho đến chết. 


117 


Công đức phóng sinh 


Sau khi ông Ngụy chết, bỗng đâu có vô số 
loài vật như cá, ếch, rùa, chim, lớp bò, lớp bay 
vào trong phòng mổ xé thi thể của ông mà ăn. 


Người vợ của ông thấy thế buôn thương 
vô hạn. Song, nghĩ đến chồng mình đã giết 
hại biết bao chúng sinh, nên ngày nay phải 
bị nghiệp báo như thế. Bà không dám làm 
hại chúng nữa. Chỉ trong chốc lát, thi thể ông 
Ngụy đã bị các con vật ăn hết sạch, chỉ còn 
trơ lại một bộ xương trắng. 


Ông Ngụy đã bị chết thê thảm lại thêm 
quả báo xấu là không có con để nối dõi phụng 
thờ. Thật là một việc đáng cho chúng ta suy 
xét mà ngăn ngừa tâm ác đối với loài vật. 


LƯƠN TRẦ THÙ 


(: người họ Lục ở Quý Châu, đã hơn 
60 tuổi, rất thích ăn lươn. Ông thích 
đến nỗi mỗi bữa cơm hằng ngày nhất định 
phải có món lươn hầm thì mới chịu ăn và ăn 
rất ngon. Thật chua xót thay, để đổi lấy sự 
ngon miệng cho ông mà biết bao nhiêu con 
lươn đã bị sát hại. 


118 


LƯƠN TRẢ THÙ 


Có một hôm, ông đến chợ mua lươn. Ông 
đòi chọn những con mập lớn. Bấy giờ, người 
bán lươn mới nhường cho ông tự chọn lấy. 
Ông Lục liền xắn tay áo thò vào chum mò bắt 
lươn, nào ngờ bầy lươn hè nhau cắn chặt vào 
cánh tay ông. Bị cắn đau, thêm phần hoảng 
sợ, nên sắc mặt ông tái xanh, té xỉu ngay 
xuống đất. Nhưng bầy lươn vẫn không chịu 
nhả ra, chụm thành một xâu đeo lủng lắng 
trên tay ông. 


Lúc ấy, người trong chợ vây quanh đứng 
nhìn rất đông. Con ông hay tin liền chạy đến, 
nhờ mọi người phụ khiêng ông về nhà. Trước 
tình cảnh ấy, người nhà của ông đành phải 
dùng dao cắt đứt mấy con lươn. Song, phần 
đuôi lươn thì rơi xuống, mà đầu lươn vẫn 
không chịu nhà rời cánh tay ông. Không biết 
trải qua thời gian bao lâu, chúng nó mới chịu 
nhả ra. Nhưng hỡi ôi! Trên cánh tay ông, chỗ 
bị lươn cắn đã không còn một chút thịt. Ông 
họ Lục rên la hồi lâu rồi tắt thở! 


119 


Công đức phóng sinh 


L 


À | ăm Đạo Quang thứ 16 (1836), ở Tô 
Châu có vị quan ra cáo thị nghiêm 
cấm việc bắt ếch. 


Trong vùng có một nông dân tên Trương 
A Hỷ, vốn sinh sống bằng nghề bắt ếch, nên 
y vẫn lén lút bắt ếch đem bán. A Hỷ là người 
quê mùa ngu dốt, lại thêm bản tính hung 
bạo, ngang bướng. Có người thấy hắn làm 
nghề bị cấm nên khuyên nhủ: “Ếch là loài 
động vật bảo vệ cây nông nghiệp, rất có ích. 
Quan phủ đã dán cáo thị nghiêm cấm không 
cho bắt ếch, ông nên đổi nghề đi, còn có rất 
nhiều cách để sinh sống không phạm pháp, 
lại cũng không tổn hại lòng từ bi. Tội gì phải 
lén lút khổ sở như thế?” 


Mặc dù được nhiều người thương tình 
khuyên bảo, nhưng A Hỷ vẫn không đổi nghề. 


Một bữa nọ, sau trận mưa lớn, nước sông 
dâng lên cao, A Hỷ đến bờ sông bắt ếch. Vì vô 
ý nên trượt chân té xuống sông bị chết đuối. 
Hai ngày sau, thi thể hắn nổi phình lên mặt 
nước, có nhiều con ếch xanh bu trên thây chết 


120 


CỘNG NGHIỆP SÁT SANH 


tranh nhau cắn rỉa thịt. Cư dân ở gần thấy 
vậy rủ nhau đến xem rất đông. Tất cả đều sợ 
hãi mà bảo nhau rằng: “Có lẽ đây là quả báo 
hiện tiền do việc bắt giết ếch của hắn.” 


Cứ tưởng tượng lại hình ảnh khi hắn bắt 
ếch sống chặt đầu rồi lột da, ếch kia oằn oại 
lâu lắm mới chết. Sự đau đón của những con 
vật ấy thật là vô kể. Nếu chúng ta là những 
con ếch ấy thì sự đau đớn về thân xác cũng 
như niềm oán hận trong lòng sẽ sâu đậm lắm, 
cho nên đối với việc ếch trả thù như thế cũng 
là lẽ đương nhiên. Song nhìn thấy người vì 
sát sinh hại vật, thương tổn lòng từ bi mà bị 
quả báo đến thế kia, thì chúng ta cũng không 
khỏi thượng xét lại mình mà dè dặt không 
nên để cho ba nghiệp tạo ác. 


L . 


ê- dân sống quanh vùng Thái Hồ, 
thuộc tỉnh Triết Giang hầu hết đều 
sống bằng nghề lưới chim, bắt cá. Cứ thế, cha 
truyền con nối, hết đời này đến đời khác, mọi 
người đều quen với nghề nghiệp ấy và không 


121 


Công đức phóng sinh 


hề nghĩ là mình đang sống trên sự khổ đau 
của loài vật. 

Trong vùng ấy, riêng có gia đình ông Trần 
Văn Bảo lại thích làm việc lành. Mỗi khi thấy 
a1 lưới chim, bắt cá, thấy mình đủ khả năng 
cứu giúp thì gia đình ông liền xuất tiền mua 
lại rồi đem phóng sinh, lại còn ân cần khuyên 
nhủ mọi người cùng nhau làm việc từ thiện. 
Ông thường nói rằng: “Chỉ một việc sát sinh 
đã làm thương tổn lòng từ bi, mất phước đức, 
giảm tuổi thọ, lại còn bị báo ứng rất đáng sợ, 
gần nhất là ngay trong đời này, xa nữa là 
trong nhiều đời sau.” 


Chuyện kể lại như sau: Đêm hôm ấy, có 
một người dân trong vùng đang trên đường 
ra chợ, chợt thấy có hai con quỷ, trong tay 
cầm rất nhiều lá cờ, vừa đi vừa nói với nhau: 
“Trừ gia đình ông Trần Văn Bảo ra, vì những 
người ấy thương người cứu vật, được miễn 
khỏi cắm cờ ngay nhà của họ, còn lại ta và 
ngươi cứ theo thứ tự cắm mỗi nhà một lá cờ.” 

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả vùng 
ngư phủ đều bị bệnh dịch truyền nhiễm, có 
hơn 300 gia đình do bị bệnh dịch mà chết. 
Riêng gia đình ông Trần Văn Bảo không một 


122 


ẾCH ĐÒI MẠNG 


ai bị bệnh cả. Cả đời ông Bảo làm việc thiện, 
lúc về già vẫn còn mạnh khỏe, sống rất thọ. 
Khi từ giã cõi đời, ông ra đi thật an nhiên tự 
EăNI, 


- 
. 


N” Dân Quốc thứ nhất (1912), ở 
huyện Vô Vi thuộc tỉnh An Huy có 
một người thợ hớt tóc. Những bữa cơm hằng 
ngày của ông không bao giờ thiếu món thịt 
ếch. Vì thích ăn món thịt ếch mà ông đã giết 
không biết bao nhiêu con ếch vô tội. 


Có một đêm, khi chuẩn bị lên giường ngủ, 
ông chợt thấy ếch nằm đầy giường, trên gối, 
mền cho đến trên cổ áo, tay áo của ông đều 
có ếch bu đông nghẹt. Ông ngồi dậy, bước ra 
ngoài nhóm bếp lửa đun một nổi nước sôi, bắt 
hết những con ếch ấy bỏ vào nồi nước sôi cho 
chết. Xong rồi, tiếp tục leo lên giường định 
ngủ. Nhưng lại thấy ếch cũng đầy giường như 
khi nãy, còn nhiều hơn nữa là khác! Ông lại 
tìm cách đánh xua đuổi, bắt ếch bỏ ra ngoài, 
nhưng không bắt xuể. Suốt đêm như vậy, 
hình ảnh những con ếch khiến ông không hề 
chợp mắt được. 

1235 


Công đức phóng sinh 


Hôm sau, ông kể lại cho những người hàng 
xóm nghe sự việc lạ lùng này. Ngay khi ông 
đang thuật chuyện, bỗng la lên hoảng hốt: 
“Kìa, chúng nó lại đến, nhảy bám trên cổ tôi.” 
Nói xong, dùng tay phủi lia la. Kỳ lạ là mọi 
người chung quanh lại không hề nhìn thấy 
ếch! 


Chốc lát sau, ông lại la lên: “Kìa, ếch bu 
đầy trên đầu, trên mặt, trên mí mắt của tôi 
rồi!” Ông vừa phủi vừa chạy đi tìm dao cạo, 
cạo sạch cả lông mày, cả tóc trên đầu, mà vẫn 
chưa yên, cứ la ếch bu hoài! 

Thật ra, nào có ếch bám trên đầu người ấy! 
Đây chỉ là ảo giác do ông giết hại quá nhiều 
ếch mà sinh ra đó thôi. Mọi người thấy ông 
không còn tự chủ, la sảng như vậy mãi, đều 
bảo nhau: “Chắc ông này bị điên rồi.” 

Từ đó, ngày ngày ông thường la khóc vang 
trời, ngày đêm hốt hoảng, không một lúc nào 
tỉnh táo. Gia đình ông vì thế cũng rối bời, bất 
an không dứt. Chứng bệnh kỳ lạ ấy hành hạ 
ông suốt 6 năm trời rồi chết. 


124 


SÁT SINH BỊ NƯỚC CUỐN 


ST SINH BỊ NƯỚC CUÚN 


( ư dân ở vùng Giang Tô, Nhuận Châu 
chuyên nghề đánh cá sinh nhai. Họ 
sống bằng nghề sát sinh như thế đã nhiều 
đời, tập nhiễm thành tính ác. Mỗi ngày, mọi 
người đều bắt ếch, bắt ốc, chài cá làm thức 
ăn, người lớn dạy trẻ em biết cầm dao để chặn 
bắt ếch. Người dân vùng này lấy sát sinh làm 
sở trường, đồng thời nuôi dưỡng, dạy dỗ con 
cháu như thế. 


Nhưng lạ một điều là trong vùng lại có một 
bà lão họ Khổng, tính thương người thương 
vật, tuổi đã 70 vẫn còn lao nhọc dệt vải kiếm 
sống qua ngày và dành tiền mua vật phóng 
sinh. Bà thường khuyên mọi người giảm bớt 
việc sát sinh hại vật, đem hết khả năng của 
mình cứu loài vật được đến đâu hay đến đó. 
Bà nói: “Hãy tránh giết loài trùng, kiến, ốc, 
nhái... Chớ cho đó là việc thiện nhỏ. Mọi người 
cần phải có tâm từ bi, thương xót mạng sống 
loài vật chung quanh. Nếu người trong thôn 
này cứ mãi sát sinh hại vật, thì mai sau ắt 
không tránh khỏi quả báo nặng nề.” 


Đời vua Càn Long, sáng ngày mùng 9 


125 


Công đức phóng sinh 


tháng 9 năm Ất Dậu, bờ đê sông Hoàng Hà 
bị sạt lỏ, nước tuôn tràn vào những vùng lân 
cận, gây tai họa khủng khiếp, trong đó có 
thành Nhuận Châu. Cả thành Nhuận Châu 
đều bị chìm trong biển nước. Nhà cửa, ruộng 
vườn, trâu bò... vô số kể đều chịu chung số 
phận nước cuốn trôi. Người, vật chết nổi 
phình lên giữa biển nước mêng mông, không 
biết đâu là bờ. 

Trước đó một ngày, người trong thôn nhìn 
thấy Khổng bà bồng đứa cháu nhỏ trong 
nhà đi đến ngôi chùa trên núi cao, vào điện 
lễ Phật rồi xin ở lại qua đêm. Nhờ vậy, bà 
thoát được tai nạn hãi hùng này. Phải chăng, 
chính nhờ lòng nhân từ, yêu thương loài vật 
của bà Khổng đã giúp bà được an lành không 
phải chịu chung quả báo khủng khiếp của cả 
vùng? 


] 


Ì Í lền nam tỉnh Giang Tô có một vị 
phú ông, tiền của nhiều đến ức 
vạn, cuộc sống xa hoa, lại thích ăn món ngon 


vật lạ. Một hôm, nhà ông chuẩn bị tổ chức 


126 


CON BA BA ĐÒI MẠNG 


yến tiệc linh đình, người đầu bếp đi chợ mua 
về một con ba ba lớn. Lúc chuẩn bị giết con 
ba ba ấy, nhìn thấy con vật chảy nước mắt, 
người đầu bếp không nõ xuống tay, liền bẩm 
với chủ nhân hết sự tình và xin thả con vật. 
Phú ông chẳng những không thương xót, trái 
lại nổi giận tự cầm dao chặt đứt đầu con ba 
ba. Lưỡi dao sắc bén, nên chỉ một nhát là đầu 
con ba ba đứt la khỏi cổ. Nhưng việc xảy ra 
ngoài dự đoán đến không ngờ. Là cái đầu con 
ba ba lại nhảy lên bám chặt trên sàn nhà bếp. 
Ông và người đầu bếp đều kinh dị, nhưng vì 
đang chuẩn bị tiệc lớn nên cũng bỏ qua, cứ để 
đầu con ba ba trên sàn nhà như vậy, định sau 
rồi hãy tính. 

Khi thịt của con vật chế biến thành thức 
ăn thơm ngon, được chia thành hai đĩa dọn 
lên bàn tiệc. Ai nấy nghe mùi thơm đều thích 
chí đồng ăn Song đến khi phú ông gắp đũa 
thịt thứ nhất ăn rồi, lập tức nhức đầu, hoa 
mắt, xây xẩm và hôn mê bất tỉnh. Ông lại 
thấy cái đầu ba ba trên sàn nhà nhảy tới, 
nhảy lui trước mặt ông. Người nhà đưa ông 
vào phòng nghỉ, ông cũng lại thấy giường, 
nệm, màn, mùng ... nơi nào cũng có cái đầu 


127 


Công đức phóng sinh 


của con ba ba. Ông còn lải nhải một mình: “Ở 
đâu mà có đến ngàn vạn đầu con ba ba cắn 
vào mình mẩy, tay chân của tôi, làm cho đau 
nhức đến tận xương tủy.” Ông lải nhải như 
thế suốt ba ngày đêm, cuối cùng chịu không 
nổi sự đau đớn nên tắt thở mà chết. 


. 


'[ quyển bút ký của tiên sinh Ký 
Hiểu Lam có ghi câu chuyện: “Quê 
tôi có một người họ Cổ, tướng mạo xấu xí, 
thân hình to lón, sống bằng nghề mổ giết 
trâu. Vợ con của ông cũng rất giỏi nghề này. 
Cách sử dụng dao của bà cũng nhanh nhẹn 
như ông không khác. Ngày qua tháng lại, 
cuộc sống của gia đình ông được sung túc ấm 
no. Nhưng ngậm ngùi thay, sự êm ấm, no say 
của họ được đổi bằng nỗi bất hạnh của những 
con vật bị giết. 


Thời gian sau, mắt ông Cổ bị đau nhức 
nhiều, tìm hết thầy này thầy nọ chữa trị, tiền 
của hao tổn mà vẫn không hết, lần hồi ông 
không nhìn thấy được gì nữa. Đôi mắt ông đã 
mù. 


128 


QUẢ BÁO HIỆN TIỀN 


Riêng phần vợ ông lại bị chứng bệnh lở 
loét hôi dơ. Máu mủ ung đầy, chảy ra tanh 
hôi, quần áo bị dính chặt vào người, hễ động 
đậy là đau nhức không chịu nổi. Suốt ngày 
rên la trên giường không nghỉ, lắm nhằm nói: 
“Đây là do lúc trước ta cắt cổ và lột da trâu, 
chúng đau đớn thế nào thì nay ta phải chịu 
gấp đôi như vậy. Ôi! Biết bao giờ mới khỏi cực 
hình này.” Nói xong, rên la liên tục suốt ngày 
đêm. Mọi người đến thăm, thấy tình cảnh ấy 
cũng thương tình, nhưng không biết làm sao! 


Thế rồi, sau thời gian bị hành hạ vì chứng 
bệnh quái ác, bà nhắm mắt lìa đời trong đau 
đón, hãi hùng. 

Việc này đã được cô con dâu nhà họ Thẩm 
chính mắt trông thấy và kể lại. 

Ôi! Nghiệp giết hại loài vật tội báo rất 
nặng. Xét như con trâu thật có công rất lớn 
đối với con người, đã giúp chúng ta biết bao 
việc nặng nề, vì sao lại giết trâu ăn thịt? Quả 
báo hiện tiền, nhân quả không sai chạy, rất 
mong mọi người hãy để tâm suy nghĩ việc này 
thật thấu đáo. 


129 


Công đức phóng sinh 


Z ` ` 
. 


$@. một người làm nghề đồ tế ở huyện 
Lâm Thanh, Đông Sơn. Một hôm, 
người ấy đem tiền mua một con trâu. Con 
trâu linh tính tự biết mình sẽ bị giết chết nên 
đứng hoài không chịu đi. Người kia nắm dây 
mũi kéo mạnh rồi đánh con trâu túi bụi, con 
trâu cố né đòn roi và nhất định không đi, cho 
đến khi sức gượng yếu dần, thế rồi để mặc 
cho người đồ tể kia kéo lôi quát tháo. 


Khi con trâu đi ngang trước cửa nhà phú 
hộ, nhìn thấy người chủ của nhà ấy, bỗng 
nhiên hai chân quỳ xuống, nước mắt chảy 
đầm đìa, như muốn xin người kia cứu mạng. 
Ông phú hộ thấy tình cảnh như thế, cảm động 
vô cùng, hỏi người đồ tế đã mua con trâu này 
với giá bao nhiêu? Đáp: Tám vạn quan tiền. 
Ông phú hộ ngỏ ý mua lại con trâu ấy để cứu 
mạng nó. Nhưng người đồ tể vì giận con trâu 
quá ương ngạnh, trì trệ không đi, làm ông 
mệt nhọc, nên nhất định không bán. Phú 
ông cứ năn nÏ mãi, song người ấy một mực từ 
chối, còn nói: “Bởi vì con trâu này đáng ghét, 
nên tôi nhất định đem nó về làm thịt mới hả 


130 


CẮM ĐẦU VÀO NỔI VÌ BẠO SÁT 


giận của tôi.” Con trâu nghe lời người đồ tế 
nói, biết không còn hy vọng nào sống sót, liền 
từ từ bước đi theo ông. 


Người đồ tể giết trâu xong, đem thịt trâu 
bỏ vào trong nồi chưng nấu, rồi về phòng ngủ 
một giấc. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau mới 
đi xuống bếp nếm thử vị mặn lạt của nồi thịt 
trâu, nhưng đi lâu rồi mà chưa trở lại phòng 
ngủ tiếp. Vợ người đồ tế thấy kỳ lạ, nên đi 
tìm. Vừa bước xuống nhà sau, bà ấy liền 
hoảng kinh hồn vía. Trời ơi! Nửa phần trên 
của chồng bà đã đâm đầu vào trong chảo, bị 
chưng nấu chung với nồi thịt trâu. 


Thử nghĩ xem! Tất cả loài động vật cũng 
như con người đều tham sống sợ chết, thấy 
con trâu sợ hãi khi biết mình sẽ bị giết, đồ tể 
đã không có lòng thương xót, trở lại còn thêm 
lòng sân hận, ắt là nghiệp sát của người đồ 
tế này quá nhiều. Khi ấy, nỗi oán hận trong 
lòng của con trâu, rõ ràng thêm sâu. Hai nỗi 
sân hận đồng cảm với nhau, nên đồng chung 
số phận bị chưng nấu. 


151 


Công đức phóng sinh 


L 


T: trấn Bà Đầu, huyện Hợp Phì, tỉnh 
An Huy, có người tên là Tuyên Tứ, 
hành nghề mổ heo đã hơn 20 năm. Ông tạo 
được 3 căn nhà: một căn để ở, còn hai căn kia 
thì cho người thuê, cộng thêm 200 mẫu ruộng. 

Cứ vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày, Tuyên Tứ 
dậy nấu nước làm heo, vợ ông cũng thức dậy 
phụ chồng. Vừa ra ngoài nhà sau, người vợ 
thấy trong chuồng heo có dáng 2 người đàn 
bà nằm. Bà dụi mắt nhìn kỹ mấy lần, cũng 
vẫn thấy như thế. Lúc ấy, sợ quá bà liền đi 
tìm chồng thuật lại sự việc, còn nói thêm một 
câu: “Thôi mình hãy tìm nghề khác đi” Ông 
không tin còn cười nhạo bà. 


Người vợ lấy con dao mổ heo ném vào trong 
cầu tiêu. Nên hôm ấy, Tuyên Tứ không thể 
giết heo, nhưng vẫn không hề có tâm đổi nghề. 


Hôm sau, người vợ mời hết thảy gia tộc 
đến thưa là nếu Tuyên Tứ không đổi nghề thì 
bà sẽ chia tay. Tuyên Tứ chấp nhận cha tay, 
chứ không bỏ nghề. 


132 


GIẾT DÊ BIẾN THÀNH DÊ 


Thế rồi, hai người chia đôi gia sản. Người 
vợ mang đứa con ra riêng nuôi dưỡng. Chỉ 
thời gian sau, đứa con mà hai vợ chồng yêu 
thương lại qua đời. Đến đây, Tuyên Tứ mới có 
một chút niềm hối hận. Vì buồn việc đứa con 
mất sớm, nên Tuyên Tứ đem tiền của dành 
dụm nướng vào trong cờ bạc. Cuối cùng, tất 
cả gia sản đều tiêu tan như mây khói. Ông 
lại mua mấy con heo nuôi để xây dựng lại 
sự nghiệp nhưng đều thất bại cả. Một tháng 
sau, miệng mũi của ông lúc nào cũng tuôn 
máu mủ, đau đớn vô cùng, nằm kêu la suốt 
ngày đêm như bị người thọc dao vào yết hầu 
vậy. Mãi một năm sau, ông mới chết. 


- - 


T: huyện Thường Thục, tỉnh Giang 
Tô, có người họ Tiết tên Khánh Quan, 
chuyên sinh sống bằng nghề giết dê, nhà rất 
giàu có sung túc. Hàng ngày, cứ vào lúc 3 giờ 
sáng là ông đã thức dậy nấu nước sôi để làm 
thịt dê. Mặc cho những con dê hoảng sợ, kêu 
la thống thiết, ông vẫn thản nhiên cầm dao 
đâm tới. Nhiều người thấy nghe cảnh tượng 


153 


Công đức phóng sinh 


đau lòng đó, không nhẫn tâm nhìn thêm nữa. 
Bạn bè thân tình cũng hết lời khuyên ông đổi 
nghề, nhưng ông nào có nghe. Trải qua 10 
năm tạo nghiệp, số dê đã bị ông giết không 
biết là bao nhiêu nữa. 

Làm ác mà không thấy hối hận, nên quả 
báo xấu cuối cùng cũng đến. Khi Tiết Khánh 
Quan hơn 40 tuổi, bị một chứng bệnh kỳ quái, 
tìm thầy chữa trị biết bao nhưng vẫn không 
thuyên giảm, đến nỗi gia tài hao mòn, lần hồi 
kiệt quệ mà bệnh không thuyên giảm, lại còn 
sinh thêm biến chứng. 

Mũi của ông tự nhiên dài ra, rồi mặt từ từ 
biến thành mặt dê, rất đáng sợ. Ông vô cùng 
khổ sở, trốn tránh tất cả mọi người, ngày đêm 
hoang mang sầu thảm, lo không biết còn điều 
gì xây ra nữa đây! Những đêm khuya lăn lộn 
vì chứng bệnh hoành hành, bấy giờ ông mới 
nghĩ đến lý nghiệp quả báo ứng, nên khuyên 
bảo gia đình bỏ hết đồ nghề giết dê và đổi 
nghề sinh sống. 

Năm sau, ông ta mang 300 lượng vàng 
cùng với người láng giềng đi đến tỉnh An Huy 
mua gạo về bán. Trong lúc đi đường, vì vô ý 
nên ông bị té xuống sông chết. Người nhà cố 
tìm vớt thi hài nhưng không thấy. 


134 


MÁY LỮI TÂM HUYẾT 


(< pháp giảng kinh, viết sách 
giáo lý nhà Phật, hoặc phát hành 
kinh sách, băng đĩa Phật pháp, biếu tặng 
cho mọi người, giúp cho họ được sớm hiểu 
đạo lý, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn, được 
như thế là hạnh phúc không gì bằng, đó gọi 
là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm 
những việc ấy thì có thể thỉnh một số kinh 
sách, băng, đĩa, rồi chịu khó đem đến từng 
nhà cho mọi người mượn xem, hoặc đọc cho 
người khác nghe, nhất là cho những người 
không biết chữ. Việc làm này thật quý giá 
vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính đức 
Phật đã dạy: “Trong các sự bố thí, pháp thí 
có công đức lón nhất.” 

Đời người trôi qua trong thoáng chốc, 
đường lợi danh dù rạng rõ đến đâu cũng 
không giúp được gì khi nhắm mắt xuôi tay. 
Chỉ mỗi một việc tu tập theo Chánh pháp mới 
có thể giúp chúng ta được an vui trong hiện 
tại, thanh thản lúc qua đời. Vì thế, tích lũy 
vật chất của cải nhiều đến đâu cũng không có 
ý nghĩa bằng việc rộng truyền Chánh pháp 
giúp cho mọi người đều được phần lợi ích. Đó 
là việc làm thiêng liêng và cao cả nhất mà 


155 


Công đức phóng sinh 


tất cả chúng ta đều nên góp sức. Việc truyền 
bá Chánh pháp luôn cần đến sự chung lưng 
góp sức của tất cả chúng ta. 


Khi làm việc hoằng pháp cũng không 
nên mong cầu công đức, hãy nghĩ nhiều đến 
những người quanh ta đang lầm đường lạc 
lối, đắm chìm trong tội lỗi không lối thoát. 
Hãy mau giúp đố, cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ 
để cùng quay về chân lý, tìm ra lẽ sống an 
vui. Được như thế là chính ta đã làm lợi ích 
cho Phật pháp rồi vậy. 

Bất cứ ai trong chúng ta, nếu có điều 
kiện đều nên phát tâm góp sức vào việc 
phát hành kinh sách, sang băng, đĩa cho 
mọi người xem. Được vậy, cuộc sống hiện 
thời chắc chắn được an vui, mà con đường 
tương lai cũng sẽ ngày thêm tươi sáng! 
Biếu tặng cho người thân một số tiền nhỏ 
thì lòng ta không vui, nhưng không đủ sức 
biếu tặng nhiều hơn nữa! Chỉ có một cách là 
biếu tặng các loại kinh sách, băng đĩa giảng 
truyền Phật pháp, hướng dẫn việc tu tập để 
xây dựng đời sống thanh cao, thì dù chỉ một 
quyển sách, một cuốn băng... giá chỉ mấy 
ngàn nhưng quý giá hơn cả tiền trăm bạc 
triệu. Mấy lời tâm huyết, mong các vị thiện 
hữu cùng suy xét! 


136 


MỤC LỤO 


LỜI DẪN.................-.- - St c2 211211 21112111511155E52 1E Txsee 15 
CHƯƠNG lI: PHÓNG SINH LÀ GÌ? ....................... 21 
CHƯƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH .............. 31 
CHƯƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ,................-- ¿55 5zc55¿ 40 
CHƯƠNG IV: GIẢI TRỪ NGHI VẤN...................... 55 
CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO....................--cccc 7s: 65 
CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH NUÔI DƯỠNG TỪ BI 76 


PHẦN II: NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH 


A. PHÓNG SINH ĐƯỢC PHƯỚC BÁU 


TÂM TỪ BI CHUYỂN HÓA CÔN TRÙNG............... 87 
PHÓNG SINH CHUYỂN HÓA GIA ĐÌNH ............ 90 
THẢ CÁ ĐƯỢC THOÁT NẠN .....................- c2 96 
DÙNG VOI CHỞ NƯỚC .........................¿- 52 2 +cs£+ezc+2 98 
SA DI: GỮU ĐÀN KIỂN ¡6d sebsssditeng 100 
157989017 99050030“... 102 
BẦY CHIM CHÔN CẤT ÂN NHÂN..................... 103 


1537 


Công đức phóng sinh 


PHÓNG SINH TĂNG TUỔI THỌ.....................--- 105 
PHÓNG SINH ĐƯỢC PHƯỚC, SỐNG LÂU........... 106 
ĐÀO AO PHÓNG SINH............................. ..--.-c c5. 108 
THƯƠNG CON ĐỨT RUỘT ....................... ..- -5 +5 s55: 109 


B. SÁT SINH CHỊU ÁC BÁO 


ĐỨT LUỔI VÌ DAO MÔ TRẦU s:0s66iiasusxdi 111 
ĐAU ĐỚN SUỐT BA THÁNG................. --.- c5: 113 
CẮT LƯỠI THÚ VẬT SINH CON KHUYẾT TẬT....114 
NGƯỜI TÀN ÁC CHẾT ĐAU ĐỚN...................... 115 
NGƯỜI LÀM ÁC PHẢI BỊ CHẾT THÊ THẢM....... f7 
HƯƠN TEA THỦ Luá600 06620006100 0402 8u. ssea 118 
BẮT ẾCH BỊ QUÁ BÁO.....................---:-:+cscscs+zcses 120 
CỘNG NGHIỆP SÁT SANH.............................- 121 
ẾCH ĐÒI MẠNG.................c-cc St tt cxerkrrerrrree 123 
SÁT SINH BỊ NƯỚC CUỐN..................-:-.- + ccc: 125 
CON BA BA ĐỜI MẠNG...................c c2 cc2ccsc2. 126 
QUÁ BÁO HIỆN TIỀN..................--2-2-5222222252252 s22 128 
CẮM ĐẦU VÀO NỒI VÌ BẠO SÁT.....................-- 130 
GIẾT HEO BỊ QUẢ BÁO THẢM KHỐC................ 132 
GIẾT DÊ BIẾN THÀNH DÊ...........................--.e. 133 
MẤY LỜI TÂM HUYẾT ................................-- 2-2 135 


138 


159 


